QUỐC SƯ HƯNG THIỀN ĐẠI ĐĂNG 
TẬP2 


Tác giả: KENNETH KRAFT 
Biên dịch: THUẦN BẠCH 


Iuút 8 4. (l2, 
Đạt Đx 


(@ 5h 
Ihiôn tôn [lllật Bản 


TẬP ® 





J) NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


5 


DAITO ASCENDANT 
AT DATTOKUJI 


One night the Master [Daito] dreamed of six 
monks who looked like advanced disciples of 
the Buddha. The most senior monk said: 
“The time has come for you to become head of 
a temple. Why do you not go forth?” 

Exploits Of National Master Daito 


ACCORDING TO his biographers, Daitos years 
of seclusion at Ungo-an were ended by a revelatory 
dream in which six monks challenged him to “go 
forth.” One of the six visitors punctuated his advice by 
piercing Daito's brain with a bamboo needle. Takuan 
identifies the monks as “the Six Patriarchs [of Ch“an] 
who transmitted the robe,” and Shunsaku concludes 
the incident with a convincing detail: “The Master 
awoke with a headache.” This auspicious dream is 
the third in Daito's biography—his miraculous birth 
had been heralded by his mothers dream, and his 
enlightenment was augured in Nanpo's dream about 
Yun-men. Though these visions may be biographers' 
embellishments, the forty days that Daito had just 
spent copying the Transmission oƒ the Lamp would be 
sufficient stimulus for a peculiar dream about Chan 
monks (not to mention a headache). 


s 


ĐẠI ĐĂNG 
TẤN PHONG TẠI CHÙA ĐẠI ĐỨC 


Một đêm Sư (Đại Đăng) nằm mơ thấy sáu 
vị ty-kheo hình như là đại đệ tử của Phật. VỊ 
trưởng thượng nhất bảo: 
“Thời cơ đã đến cho ông trụ trì. Tại sao không 
chịu đi? ” 

Hành Trạng Của Quốc Sư Đại Đăng 


Theo các nhà viết tiểu sử, những năm quy ấn của 
Đại Đăng ở Vân Cư am châm dứt vì điềm chiêm bao 
thấy sáu vị tỳ-kheo yêu cầu Sư “Ra đi!” Một trong sáu 
vị đó, để nhấn mạnh lời khuyến cáo, đã đâm một mũi 
kim bằng tre vào đầu Đại Đăng. Trạch Am cho răng 
sáu vị tỳ-kheo này chính là “Sáu vị Tổ Sư (Thiền) 
đã được truyền y bát”, và Xuân Tác kết luận về câu 
chuyện này với một chi tiết dễ khiến ta tin tưởng: “Sư 
thức dậy bị đau đầu”. Điềm lành trong giấc chiêm bao 
này là điềm thứ ba {rong tự truyện của Đại Đăng —sự 
chào đời nhiệm mầu từ giấc mộng của thân mâu, và 
khi chứng ngộ được báo trước qua giấc mơ của Nam 
Phó thấy Vân Môn. Dù những ảnh tượng này có thể là 
do các tác giả tự truyện tô đẹp, việc Đại Đăng bỏ công 
sức ra chép Truyền Đăng Lục trong bốn mươi ngày 
đủ cho ta cảm nhận giấc mộng kỳ lạ về những vị thiền 
tăng (không cần kể đến việc Sư đau đầu). 


The decade that Daito spent at Ungo-an, 1309- 
1319, had been a time of continued growth for Zen in 
Japan. In Kamakura the metropolitan Zen monasteries 
extended their influence under the patronage of 
the Hojo rulers. The year that Daito settled in Ungo- 
an the prestigious Chan master Tung-ming Hui-jih 
(1272-1340) arrived from China in response to Hojo 
Sadatokis invitation. After successive appointments 
as abbot of several Kamakura monasteries, Tung-ming 
was persuaded by the ambitious young Go-Daigo to 
take over Kenninji monastery in Kyoto. The political 
influence of the Hojo clan was by then eroding, and 
their decline was accelerated by Sadatoki“s death in 
1311, yet their patronage of Zen was sustained by the 
regent Takatoki, who came to power in 1316. During 
Takatokis tenure three more emigre masters were 
installed in Kamakura temples. 


Japanese pilgrims continued to seek Buddhism 
on the Chinese mainland, undeterred by the traumatic 
effects of the recent Mongol invasions, the hazards of 
the sea voyage, or the hardships of life in a foreign 
nation. Though the Mongols who had overrun China 
remained hostile to Japan, they proved themselves to 
be enthusiastic patrons of Buddhism. 


Thời gian Đại Đăng trải qua mười năm tại Vân 
Cư am (1309-1319) là thời kỳ Thiền tông ở Nhật tiếp 
tục lớn mạnh. Tại Liêm Thương các thiền viện trung 
tâm bành trướng ảnh hưởng dưới sự bảo trợ của các 
nhà cai trị họ Bắc Điều. Năm Đại Đăng cư ngụ ở Vân 
Cư am vị thiền sư lỗi lạc Đông Minh Huệ Nhật (1272- 
1340) đến Trung Hoa theo lời mời của Bắc Điều Trinh 
Thời. Sau những lần bổ nhiệm liên tiếp làm trụ trì 
nhiều thiền viện ở Liêm Thương, Đông Minh được 
người thanh niên trẻ đầy tham vọng là Hậu-Đề-Hồ 
thuyết phục Ngài tiếp quản chùa Kiến Nhân ở Kyoto. 
Thế lực chính trị của họ Bắc Điều lúc đó đã giảm, 
và càng suy tàn nhanh chóng sau cái chết của Trinh 
Thời năm 1311, song sự bảo trợ Thiền tông của họ 
Bắc Điều vẫn duy trì trong tay Nhiếp chính Takatoki 
(1303-1333) lên năm quyền năm 1316. Trong nhiệm 
kỳ của Takatoki thêm ba vị thiền sư di dân đến ngụ tại 
các chùa ở Liêm Thương. 

Các du tăng hành khước vẫn tiếp tục tìm học Phật 
ở Hoa lục, không hề nao núng dù hậu quả đầy thương 
tích của sự xâm lược Mông Cổ mới đây, những bất 
trắc trong cuộc viễn du trên biển, hoặc cuộc sống vất 
vả cam go nơi xứ lạ quê người. Dù cho quân Mông 
Cô đã giày xéo Trung Hoa song vẫn tỏ ra thù địch 
với Nhật Bản, họ tự chứng tỏ là những người bảo trợ 
nhiệt thành đạo Phật. 


In the first two decades of the fourteenth 
century, Japanese pilgrimage to China reached its 
height; in some of the Chan monasteries Japanese 
and Korean monks even outnumbered their Chinese 
counterparts. For instance, while Daito was in retreat 
in Ungo-an, Chugan Engetsu was waiting in the Kyushu 
port of Hakata for a ship that would take him abroad. 
He failed to secure passage on his first attempt in 
1318, because the ship's quota of monks had been 
filled, but he succeeded a few years later. 


Daitos biographers make no mention of any 
attempt by Daito to travel to China, nor do they 
speculate on his possible reasons for shunning such a 
trip. Daito was not alone among the promising young 
monks who eschewed the trip to China in favor of 
further training in Japan, often in relative obscurity. 
While Daito was living simply in Kyoto, Muso similarly 
spent six years in isolation outside Kamakura. ln one 
of his poems Muso chided those who violated his 
solitude: 


lt would be merciful of people 
not to come calling and disturb 
the loneliness of these mountains 
to which I have returned 

from the sorrows of the world. 


Trong hai mươi năm đầu tiên vào thế kỷ 14, 
số các du tăng Nhật Bản đến Trung Hoa lên rất cao; 
trong vài thiền viện Trung Hoa sĩ số tăng nhân Nhật 
và Triều Tiên đông hơn người Trung Hoa. Ví dụ, 
khi Đại Đăng ấn tu ở Vân Cư am, Trung Nham Viên 
Nguyệt đang chờ tại cảng Cửu Châu ở Hakata đề lên 
tàu xuất dương. Ngài đã hụt một chuyến đi an toàn lần 
đầu vào năm 1318 vì số tăng sĩ đã đủ chỉ tiêu, vài năm 
sau Ngài mới đạt sở nguyện. 

Những tác giả viết tiêu sử của Đại Đăng không 
đề cập đến một ý định nào của Đại Đăng xuất dương 
sang Trung Hoa, cũng không thấy suy đoán lý do nào 
phải tránh một chuyền đi xa như thế. Đại Đăng không 
phải là người duy nhất trong số tăng sĩ trẻ đầy triển 
vọng đã không hành trình sang Trung Hoa để được 
thuận lợi tu tập nhiều hơn ở Nhật, họ thường là những 
người ở trong bóng tôi tương đối ít ai biết đến. Trong 
khi Đại Đăng sống bình thường giản dị ở Kyoto, 
Mộng Song cũng tương tự sống độc cư sáu năm ngoại 
ô Liêm Thương. Trong một bài thơ Mộng Song trách 
cứ những người xâm phạm sự độc cư của Ngài: 

Tôi sẽ tri ân những aI 

không đến réo gọi và làm ồn 
cái cô liêu của những dãy núi 
nơi tôi quay về 

từ nỗi ưu phiền của thế gian. 


Another contemporary Zen monk who stayed in 
Japan was Kokan Shiren (1278-1345). Kokan believed 
that the best-qualified Japanese monks were no 
longer going to China, and he wanted to remedy the 
situation by going himself, but he abandoned his 
plans because of frail health. When Kokan”s teacher 
I-shan asked to read a history of Buddhism in Japan, 
Kokan was prompted to write his Genko [Era] Record 
oƒ Buddhism (Genko Shakusho). lt was published in 
1322, the first work of its kind. 


Toward the end of Daitos Ungo-an period 
there were portentous stirrings in the world of Zen 
and in national politics. A number of prominent Zen 
masters died, most notably Koho Kennichi ¡in 1316 
and I-shan I-ning in 1317. Their passing left vacancies 
at prestigious temples such as Nanzenji, opening the 
way for a transfer of leadership to a new generation. 
In 1318 Go-Daigo assumed the throne and began to 
influence the course of events. Muso was finally lured 
out of retirement in 1320 by Hojo Takatoki. The next 
year Daito received a grant of land from Go-Daigo”s 
son Prince Morinaga, and in 1323 he had his first 
meeting with the recently retired emperor, Hanazono. 
Daito emerged from his period of postenlightenment 
cultivation just when Zen was poised to assume a 
prominent role in medieval Japan. He became one of 
the new leaders who shaped Zen“s rapid expansion. 


Một vị thiền tăng khác đồng thời là Hỗ Quan Sư 
Luyện (1278-1345) vẫn ở yên trong nước Nhật. Hồ 
Quan nghe tin những vị tăng Nhật Bản ưu tú không 
đến Trung Hoa nữa, và Ngài muốn đính chính lại tình 
thế bằng chính mình ra đi, nhưng phải bỏ kế hoạch 
vì sức khỏe yếu. Khi thầy của Hồ Quan là Nhất Sơn 
Nhất Ninh yêu cầu đọc lịch sử Phật giáo ở Nhật Bản, 
Hồ Quan được gợi ý để viết quyên Nguyên Hanh 
Thích Thư. Quyên này ấn hành năm 1322, quyền đầu 
tiên trong loại sách này. 

Gần cuối thời kỳ Đại Đăng ở Vân Cư am, có 
nhiều sôi nổi kỳ lạ trong nhà Thiền và nền chính trị 
quốc gia. Một số thiền sư tiếng tăm qua đời, đặc biệt 
nhất là Cao Phong Hiển Nhật năm 1316 và Nhất Sơn 
Nhất Ninh năm 1317. Các vị tịch rồi khiến những 
ngôi chùa lớn như Nam Thiên tự thiếu người, mở ra 
con đường lãnh đạo chuyền tiếp cho thế hệ mới. Năm 
1318 Hậu-Đề-Hồ lên ngôi và bắt đầu gây ảnh hưởng 
trên trào lưu các biến cố. Mộng Song bị Takatoki 
trong họ Bắc Điều gọi về hưu năm 1320. Năm sau 
Đại Đăng nhận phong đất từ hoàng tử con của Hậu- 
Đề-Hồ là Hộ Lương, và năm 1323 Sư gặp gỡ lần đầu 
Nhật hoàng về hưu là Hoa Viên. Đại Đăng ra khỏi 
thời kỳ ấn tu sau khi chứng ngộ đúng vào lúc Thiền 
tông ở tư thế sẵn sàng đảm đương một vai trò ưu việt 
trong nước Nhật trung đại. Sư trở thành một trong 
những nhà tân lãnh đạo phát triển Thiền tông nhanh 
chóng. 


11 


DEBUT AT MURASAKINO 


Murasakino ¡is a district in the northern part of 
Kyoto, west of the Kamo River and east of the rounded 
hills of Kinugasa. Known for the beauty of its fields 
and flowers (Murasakino means “purple fields”), 
the area once housed the imperial villa of Emperor 
Junna (reigned 823-833), and it was a favored spot 
for aristocratic poetry parties. In Daitos era the 
district was a sparsely populated patchwork of rice 
paddies, forests, and wild marshes. The local peasants 
honored native gods at an ancient Shinto shrine called 
Uchiyama, a few simple structures scattered amidst 
stately trees. None of the buildings in the area was 
high enoupgh to obstruct the dramatic east-facing view 
of Mt. Hiei and the Kamo River. Here Daito undertook 
the construction of a new Zen monastery, which 
he named Daitokuji—Temple of Great Virtue. He 
probably made the move from Ungo-an to Murasakino 
in 1319, at age thirty-seven. Part of Daitokujis site 
was originally occupied by an older Tendai temple, 
Byakugo-in. Daitos uncle Akamatsu Norimura, the 
provincial governor of Harima, apparently facilitated 
the transfer of land rights. Though records identify 
Norimura only as a “patron” of Byakugo-in, the temple 
property may have been part of the Akamatsu clan”s 
extensive holdings. 


BUÔI ĐẦU Ở SÀI DÃ 


Sài Dã là vùng đất phía bắc Kyoto, hướng tây 
của sông Gia Mậu và đông của dãy đôi tròn Y Lạp. 
Nổi danh vì vẻ đẹp những cánh đồng và hoa (Sài Dã 
có nghĩa là cánh đồng tím), vùng này có một thời 
là nơi hoàng tộc cư ngụ trong một lâu đài của Nhật 
hoàng Thuần Hòa (trị vì từ 823-833), và là điểm lý 
tưởng cho giới quý tộc hội họp thơ phú. Vào thời Đại 
Đăng vùng này là mảnh đất chắp vá dân cư thưa thớt 
với ruộng lúa, rừng rậm và đầm lầy hoang vu. Nông 
dân ở đó dâng cúng sản phẩm quê hương tại một đền 
thờ Thần đạo cổ kính tên là Nội Sơn, một quần thể 
kiến trúc nhỏ và giản dị rải rác giữa những cội cây oai 
phong. Không một tòa nhà nảo trong vùng cao vừa đủ 
để che tầm mắt khỏi nhìn thấy sườn núi Tỷ Duệ phía 
đông đầy ấn tượng mạnh mẻ, và con sông Gia Mậu. 
Ở đây Đại Đăng nhận xây dựng một ngôi thiền viện 
mới đặt tên là Đại Đức tự. Có lẽ Sư quyết định dọn 
từ Vân Cư am về Sài Dã năm 1319 vào tuổi ba mươi 
bảy. Một phần đất của chùa Đại Đức lúc đầu một ngôi 
chùa cổ của Thiên Thai chiếm dụng tên là Bạch Hào 
viện. Cậu của Đại Đăng là Xích Tòng Tắc Thôn, lãnh 
chúa tỉnh Phiên Ma, chắc đã chiếm hữu sỡ đất này. 
Mặc dù ngữ lục xác nhận Tắc Thôn chỉ là người “bảo 
trợ” của Bạch Hào viện, ngôi chùa có lẽ thuộc quyền 
sở hữu ruộng đất lớn lao của giòng họ Xích Tòng. 


13 


Daito soon began to attract influential patrons. 
Zen master Nanpo”s sanction established his religious 
credentials, and in Norimura he had a valuable link to 
the regional power structure. At a time when political 
authority was beginning to shift from Kamakura to 
Kyoto, the prospect of a new Zen monastery untainted 
by the influence of the Hojo regime appealed to a 
variety of potential supporters. Besides the practical 
advantages of association with an up-and-coming 
Zen master, some patrons must also have been 
prompted by sincere spiritual motivations and Daito's 
personal qualities. Norimura”s son Norisuke (1312- 
1371) became an early backer, as did Go-Daigo”s son 
Morinaga, who gave provincial lands to Daitokuji in the 
Genko era (1321-1323). In the spring of 1324 Emperor 
Go-Daigo enlarged Daitokujis compound by granting 
land on its south side. This tract included Emperor 
Junnas burial mound and another Tendai temple, 
Unrin-in, which had been founded in 869. Daito 
wrote a letter of appreciation to Go-Daigo, promising 
that future generations would continue to perform 
memorial services at the imperial tomb. In 1325, still 
a year before Daitokujis formal inauguration, Daito 
received a flurry of decrees from emperors Go-Daigo 
and Hanazono. 


14 


Đại Đăng nhanh chóng thu hút các đại thí chủ 
có thế lực. Sự ấn chứng của thiền sư Nam Phố đã 
tạo cho Sư lòng tín nhiệm trong tôn giáo, và qua Tắc 
Thôn Sư có mối liên hệ tốt đối với chánh quyên địa 
phương. Vào thời điểm quyên lực chính trị bắt đầu 
chuyền hướng từ Liêm Thương về Kyoto, triển vọng 
của một tân thiền viện không bị ảnh hưởng vì chế độ 
Bắc Điều đã kêu gọi được nhiều thí chủ có tiềm năng. 
Ngoài những quyền lợi do liên kết với một thiền sư tài 
ba đầy hứa hẹn và có thí chủ, còn cần phải được thúc 
đây bởi những động cơ tinh thần chơn thật và đức tính 
riêng của con người Đại Đăng. Con của Tắc Thôn là 
Tắc Hữu (1312-1371) trở thành người ủng hộ đầu tiên 
giống như hoàng tử Hộ Lương con của Hậu-Đề-Hò, 
đã phong thêm đất ở vùng quê cho chùa Đại Đức vào 
triều đại Nguyên Hanh (1321-1323). Mùa xuân năm 
1324 Nhật hoàng Hậu-Đề-Hỗ mở rộng quân thể chùa 
Đại Đức với đất đai ban thêm ở phía nam. Khoảng đất 
này bao gồm gò đất mai táng Nhật hoàng Thuần Hòa 
và một ngôi chùa Thiên Thai khác tên là Vân Lâm 
viện xây năm 869. Đại Đăng viết một lá thơ cho Hậu- 
Đề-Hồ, hứa hẹn thế hệ mai sau sẽ tiếp tục chu toàn 
việc cúng ky lăng tâm hoàng gia. Năm 1325, còn một 
năm nữa trước lễ khánh thành chính thức chùa Đại 
Đức, Đại Đăng nhận được một loạt nhiều sắc lệnh của 
Nhật hoàng Hậu-Đề-Hồ và Hoa Viên. 


15 


In the second month the retired emperor 
Hanazono appointed Daitokuji as an imperial prayer 
center, and Emperor Go-Daigo (not to be outdone) 
issued a similar decree five months later. Other named 
and unnamed benefactors began to make donations 
in the form of money, materials, land in Kyoto, or 
income-producing estates in the provinces. 


The “beggar at the bridge” legends portray a 
reluctant Daito who was plucked from obscurity by 
an emperor seeking a sage. Though there may be a 
kernel of truth in this idealized image, it is likely that 
Daito welcomed and even solicited patronage during 
the Ungo-an and early Murasakino periods. His 
connections within the Zen world and his family ties 
with the Akamatsu clan positioned him well for such 
activity. 

Daito's two imperial patrons, emperors Hanazono 
and Go-Daigo, were members of different branches of 
the royal family: Hanazono, who reigned from 1308 to 
1318, belonged to the “northern” line; his successor 
Go-Daigo, who reigned from 1318 to 1339, was 
from the “southern” line. lIt appears that Daito met 
Hanazono shortly before he met Go-Daigo. Hanazono 
kept a copious diary, a source of valuable information 
about the era's intellectual and religious milieu. 


lố 


Vào tháng hai Nhật hoàng về hưu Hoa Viên 
chỉ định chùa Đại Đức là trung tâm cầu nguyện của 
hoàng tộc, và Nhật hoàng Hậu-Đề-Hồ cũng ra chiếu 
chỉ tương tự năm tháng sau đó. Nhiều nhà hảo tâm vô 
danh và hữu danh bắt đầu cúng dường dưới hình thức 
tiền mặt, phẩm vật, đất đai ở Kyoto, hoặc ruộng đất 
có huê lợi ở thôn quê. 

Huyền thoại “người ăn xin dưới cầu” vẽ lại chân 
dung một Đại Đăng bất đắc dĩ bị lôi ra khỏi bóng tối 
bởi một vị hoàng đề tìm kiếm hiền nhân. Dù có thể 
đây là cốt lõi của sự thật trong việc lý tưởng hóa một 
thần tượng, cũng giống như thể Đại Đăng đã từng 
hoan nghênh thậm chí cầu xin sự bảo trợ trong lúc 
ở Vân Cư am và thời gian đầu ở Sài Dã. Mối quan 
hệ của Sư trong phạm vi nhà Thiền và dây liên kết 
thân tộc với họ Xích Tòng đặt cho Sư ở vị thế tốt cho 
những hoạt động kể trên. 

Hai vị bảo trợ cho Đại Đăng, Nhật hoàng Hoa 
Viên và Hậu-Đề-Hỗ đều là người trong hoàng tộc ở 
hai phái khác nhau: Hoa Viên cai trị từ 1308 đến 1318 
thuộc Bắc phái; người kế vị Ngài là Hậu-Đề-Hồ cai 
trị từ 1318 đến 1339, thuộc Nam phái. Đại Đăng đã 
gặp Hoa Viên ngắn ngủi trước khi gặp Hậu-Đề-Hò. 
Hoa Viên viết một quyên nhật ký rất phong phú tỉ mi, 
một nguồn tư liệu giá trị về bối cảnh tôn giáo và văn 
hóa thời bấy giờ. 


17 


In this work Daito ¡is first mentioned on the 
twenty-third day of the fifth month, 1323, when 
Hanazono was a young man oftwenty-six (and already 
“retired”). The entry is brief: “l met the Venerable 
Myocho [Daito]. Our conversation was similar to our 
previous talk.” (The “previous talk” was not recorded.) 


By the time Hanazono encountered Daito, he 
was well versed in the teachings of a number of 
Buddhist schools, and he also had developed a keen 
interest in Zen. His spiritual yearnings and insights 
are revealed in his diary. In a passage written after 
his forced abdication in 1318, he lamented: “Often, 
because | am restless, l consider withdrawing from 
the world, yet my resolve is not up to it. This shows Ì 
lack a mind that seeks the Way. How pitiful! I wonder 
what the buddhas and heaven, with their clear vision, 
would have me do.” As he explored the doctrines 
and practices of the Shingon, Tendai, and Pure Land 
schools, Hanazono read over forty Buddhist texts, 
which he cited by name. Early in 1320 he met a Rinzai 
monk named Gatsurin Doko (1293-1351), also known 
as Myogyo. Their conversation lasted till dawn, and 
Hanazono praised Gatsurin as a “dragon.” The two 
men continued to meet periodically for about three 
years. As Hanazono”s involvement deepened, so did 
his admiration for Zen: 


Trong quyên nhật ký này Đại Đăng lần đầu 
được đề cập vào ngày 23 tháng 5 năm 1323, khi Hoa 
Viên còn tuôi thanh niên hai mươi sáu (song đã về 
hưu). Mở đầu ngắn gọn: “Tôi gặp Hòa thượng Diệu 
Siêu (Đại Đăng). Cuộc đàm luận giữa chúng tôi cũng 
tương tự như lần nói chuyện trước đây (không thấy 
ghi lần “nói chuyện trước đây”).” 

Vào lúc Hoa Viên gặp Đại Đăng, ông đã thông 
thạo giáo lý một số tông phái Phật giáo, và đã phát 
huy được nhiều lợi lạc trong Thiên. Lòng khát khao 
tu học và tuệ giác của ông được nêu lên trong nhật 
ký. Trong một đoạn văn, viết sau khi bị bắt buộc thoái 
vị vào năm 1318, ông than rằng: “Thường khi, vì tôi 
bất an, tôi xem như ra khỏi thế tục, song quyết định 
của tôi không được đến như vậy. Điều này cho thấy 
tôi thiếu đạo tâm. Thật là tội nghiệp! Tôi tự hỏi trời 
Phật với trí tuệ sáng suốt muốn tôi phải làm gì”. Vì 
ông đang khảo cứu giáo lý và pháp tu của tông Chân 
Ngôn, Thiên Thai và Tịnh Độ, nên ông đã đọc qua 
hơn bốn mươi quyền kinh Phật, có thể đọc thuộc. Đầu 
năm 1320 ông gặp một vị tăng Lâm Tế tên Nguyệt 
Lâm Đạo Kiểu (1293-1351), còn có tên là Diệu Hiểu. 
Hai bên đàm luận mãi đến hừng đông, và Hoa Viên 
tán dương Nguyệt Lâm là “rồng”. Họ tiếp tục gặp 
nhau định kỳ trong vòng gần ba năm. Hoa Viên đặt 
hết tâm trí càng lúc càng sâu vào học Phật, và ông 
ngưỡng mộ Thiên: 


19 


“The exalted, wondrous nature of the Buddha- 
Dharma and the utmost principle of the Mindground 
lie solely in this one school of Zen. The teachings of 
the other schools of the Mahayana and the Hinayana 
cannot possibly equal it” The retred emperor 
was introduced to koan practice, and he accepted 
Gatsurin as his teacher in a formal ceremony, but 
the relationship was severed abruptly when Gatsurin 
embarked on a pilgrimage to China. 


Around this time Hanazono first met Daito. 
Gatsurin and Daito shared a past affiliation with Koho 
Kennichi, and Gatsurin may have brought Daito's 
name to the retired emperor”s attention. Shunsaku”s 
depiction of the initial encounter between Daito and 
Hanazono later became part of Japanese Zen lore: 


The Emperor began, “The Buddha”s Law facing the 
Kings Law on the same level—=>how unthinkablel” 
The Master replied, “The King's Law facing the 
Buddha“s Law on the same level—how unthinkablel” 
The Emperor“s expression revealed his esteem for 
the Master. 


Hanazonos opening statement refers to the 
privilege Daito has been granted: in the conventional 
hierarchy the emperors position was supreme and 
absolute; few of his subjects were allowed even to 
look upon his face. 


20 


“Đặc tính tối thượng, vi diệu của Phật pháp và lý 
tột cùng của Tâm thê đều nằm chỉ trong một tông phái 
Thiền. Giáo lý của các tông phái khác trong đại thừa 
và tiêu thừa không thể sánh bằng”. Vị cựu hoàng để 
dân thân vào pháp tu công án, và thụ giáo với Nguyệt 
Lâm trong một buổi lễ chính thức, nhưng quan hệ 
thầy trò bỗng nhiên cắt đứt khi Nguyệt Lâm xuống 
tàu hành hương sang Trung Hoa. 

Khoảng thời gian này Hoa Viên gặp Đại Đăng 
lần đầu. Nguyệt Lâm và Đại Đăng trước đây có cùng 
mối liên kết với Cao Phong Hiển Nhật, và có thể 
Nguyệt Lâm có nhắc đến tên Đại Đăng cho vị cựu 
hoàng để lưu ý. Xuân Tác mô tả buổi diện kiến đầu 
tiên giữa Đại Đăng và Hoa Viên sau này đã góp phần 
vào sự hiệu biết Thiền tông Nhật Bản: 

Nhật hoàng nói trước: “Pháp của Phật đối diện với 
pháp của Vua đồng ngang hang— thật khó nghĩ 
lường!” Sư đáp: “Pháp của Vua đối diện với pháp 
của Phật đồng ngang hang— thật khó nghĩ lường!” 

Lời phát biểu cởi mở của Hoa Viên nói lên lòng 
tôn quý Đại Đăng đã được công nhận: trong tôn tI thứ 
bậc theo qui ước vị trí của hoàng đề là tối cao và tuyệt 
đối; chỉ một ít bề tôi được phép nhìn lên ngang mặt 
vua. 


21 


In reply Daito boldly holds up the Buddha“s 
Dharma as a truth that underlies and surpasses all such 
worldly distinctions, a law that is itself “unthinkable” 
because ¡it defies conceptualizaton. Although 
Hanazono was no newcomer to Zen, the bluntness of 
Daito“s response may have shocked him: the master 
had already begun to teach the retired emperor in a 
Zen manner. A month after Hanazono first mentioned 
Daito in his diary, he penned some thoughts on this 
same subject: “First and foremost, the secular law and 
the Buddha'”s truth cannot be two separate things. 
The Lotus Sutra states, ˆWhether governing the world 
or discussing meditation, one should follow the True 
Dharma in all cases.ˆ More than anyone, an emperor 
should understand what this means.” 


Even if Shunsakus version of the first Daito- 
Hanazono encounter ¡is enriched by apocryphal 
elements, it highlights a pertinent theme and captures 
the spirit of the remarkable relationship that developed 
between the two men. As will be seen below, the 
retired emperor continued to train under Daito for at 
least fourteen years, and he came to be acknowledged 
as one of the master“s outstanding disciples. 


About a year after Daito met Hanazono, he first 
encountered his other imperial patron, Emperor Go- 
Daigo. 


22 


Đáp lại Đại Đăng phô bày pháp Phật là chân lý 
nên tảng và siêu vượt mọi phân biệt thế ølan, một qui 
luật tự nó “không nghĩ lường” bởi vì nó bất chấp khái 
niệm tr1 thức. Tuy Hoa Viên không phải là người mới 
đến với Thiền, nhưng câu đáp thắng thừng của Đại 
Đăng có thể xúc chạm ông: Sư đã bắt đầu chỉ giáo 
vị cựu hoàng đề theo phong cách Thiền. Một tháng 
sau khi Hoa Viên viết về Đại Đăng lần đầu tiên trong 
nhật ký, ông ghi thêm vài suy nghĩ cũng một đề tài 
đó: “Đầu tiên và trước hết, qui luật ngàn đời và pháp 
của Phật không thể nào là hai điều khác biệt. Kinh 
Pháp Hoa nói: “Dù đang cai trị thế gian hoặc luận bàn 
thiền định, ta đều phải tuân theo chánh pháp trong 
mọi trường hợp.” Hơn hết bất cứ ai, một vị hoảng đề 
phải hiểu ý nghĩa muốn nói gì”. 

Mặc dù Xuân Tác viết về lần gặp gỡ đầu tiên 
giữa Đại Đăng và Hoa Viên rất phong phú với những 
yếu tố chưa chính xác, bài viết cũng nêu bật một chủ 
đề thích hợp và năm bắt được tinh thần của mối tương 
giao tuyệt vời giữa hai nhân vật. Như sẽ thấy dưới 
đây, vị hoàng đề hồi hưu tiếp tục tu tập với Đại Đăng 
ít nhất mười bốn năm, và ông được công nhận là một 
trong các đệ tử xuất cách của Sư. 

Khoảng một năm sau khi Đại Đăng gặp Hoa 
Viên, lần đầu tiên Sư gặp một đại thí chủ khác thuộc 
hoảng tộc, Nhật hoàng Hậu-Đề-Hò. 


23 


Daito was forty-two, and Go-Daigo was thirty- 
six. The Emperor hastened to express his enthusiastic 
support, showering the master with imperial favors, 
grants, and titles. Go-Daigo also invited Daito to 
participate in a religious debate, an event that 
dramatically accelerated the relatively unknown 
master”s rise to prominence. 


THE SHOCHU DEBATE 


The Shochu Debate, named after the era in 
which it occurred, reflected the rivalry between the 
emerging Zen institution and the established Buddhist 
sects. By the Shochu period (1324-1326), Zen had 
planted roots in southern Japan (Kyushu) and eastern 
Japan (Kamakura), yet it continued to encounter 
active resistance in western Japan (the area around 
Kyoto). There the Tendai and Shingon sects and the 
older Nara schools had their headquarters. When 
the leaders of these religious groups petitioned the 
Emperor to halt the spread of Zen, he responded by 
setting up a public debate, a procedure sanctioned in 
Asia by countless precedents. As Yuan-wu wrote in 
the Blue Clifƒƒf Record: 


24 


Đại Đăng bốn mươi hai tuổi, và Hậu-Đề-Hồ ba 
mươi sáu. Hoàng để gần như vội vàng bảy tỏ lòng 
nhiệt tâm ủng hộ, cúng dường như mưa đến Sư với 
nhiều đặc ân của hoàng gia, những sự trợ cấp và phong 
tước vị. Hậu-Đề-Hỗ cũng mời thỉnh Đại Đăng đến 
tham gia một cuộc tranh luận tôn giáo, một biến cô đã 
khiến tên tuổi của một vị thầy tương đối chưa ai biết 
đến tiễn nhanh đến chỗ nồi danh một cách đột ngột. 


CUỘC TRANH LUẬN CHÁNH TRUNG 


Cuộc Tranh Luận Chánh Trung, lây tên triều đại 
lúc xảy ra, phản ánh sự kình chống giữa cơ chế Thiền 
tông vừa thành lập và các tông phái Phật giáo đã xây 
dựng trước đây. Vào thời Chánh Trung (1324-1326), 
Thiền tông đã đặt nền móng ở phía nam (Cửu Châu) 
và phía tây (Liêm Thương) nước Nhật, tuy nhiên 
vẫn còn gặp chống đối mãnh liệt ở đông Nhật Bản 
(vùng ngoại vi Tokyo). Nơi đó tông Thiên Thai và 
Chân Ngôn và các tông phái cổ Nại Lương đã đặt bản 
doanh. Khi các nhân vật lãnh đạo các đoàn thể tôn 
giáo kiến nghị chận đứng sự bành trướng của Thiền 
tông, Nhật hoàng trả lời bằng cách tô chức một cuộc 
tranh luận công khai, một phương thức được nhiều 
bậc tiên đức khuyến khích ở Á châu. Như Viên Ngộ 
đã viết trong Bích Nham Tập: 


25 


In doctrinal disputes in India the winner holds a red 
flag in his hand, while the loser turns his clothes 
inside out and departs through a side door. Those 
who wanted to hold doctrinal disputes in India 
were required to obtain royal permission. Bells and 
drums would be sounded in the great temples and 
afterwards the debates could begin. 


An early religious debate in Japan, authorized by 
Emperor Saga (reigned 809-823), is said to have lasted 
seventeen days and nights. 


The Shochu Debate began during the (intercalary) 
first month of 1325, in the Seiryoden Hall at the 
imperial palace. Representing Zen were two disciples 
of Nanpo-Daito and Tsuo Kyoen (1257-1325). Because 
Tsuo was Daito”s senior by twenty-five years and the 
abbot of the prestigious Nanzenji temple, he bore 
the primary responsibility for defending Zen. The 
established sects were represented by a number of 
eminent clerics; foremost among them was Gene, 
the Tendai abbot “renowned for learning beyond all 
men of the age.” Other debaters included Kosei, the 
abbot of Toji, a Shingon temple in southern Kyoto; 
monks from Miidera, a Tendai headquarters temple 
on the shores of Lake Biwa; and priests from the Nara 
schools. 


26 


Trong các cuộc tranh luận về giáo lý ở Ấn Độ, người 
thắng cuộc cầm cờ đỏ trong tay, trong khi người bại 
trận cởi áo trong ra và bỏ đi qua cửa hông. Ai muốn 
tổ chức cuộc tranh luận phải xin phép vua. Chuông 
và trồng sẽ được đánh lên ở các ngôi chùa lớn và 
sau đó cuộc tranh luận mở màn. 

Cuộc tranh luận tôn giáo đầu tiên ở Nhật do Nhật 
hoàng Ta-Nga (trị vì 809-823) chuẩn y, nghe nói kéo 
đài mười bảy ngày đêm. 

Tranh Luận Chánh Trung khai mạc suốt vào 
giữa tháng giêng năm 1325, tại Thanh Lương Điện 
trong hoảng cung. Đại biểu cho Thiền tông là hai vị 
đệ tử của Nam Phố: Đại Đăng và Thông Ông Kính 
Viên (1257-1325). Vì Thông Ông lớn hơn Đại Đăng 
hai mươi lăm tuổi và là trụ trì ngôi đại tự Nam Thiền, 
nên giữ nhiệm vụ hàng đầu chồng đỡ Thiên tông. Các 
tông phái đã dựng lập trước có đại biểu là một số tăng 
lữ tiếng. tăm; trước tiên là Huyền. Huệ, vị trụ trì Thiên 
Thai “nồi tiếng vì học rộng hơn tất cả mọi người đồng 
thời”. Những người khác tham dự tranh luận gồm có 
Hồ Thanh, trụ trì Đông Tự là một ngôi chùa của Chân 
Ngôn tông ở phía nam Kyoto; tăng nhân từ Tam Tỉnh 
tự là ngôi chùa trong bản doanh của Thiên Thai trên 
bờ hồ Tỳ Bà; và các tu sĩ của tông phái Nại Lương. 


27 


Only fragmentary accounts of the debate 
have survived, and their degree of accuracy cannot 
be determined, yet the depiction of Daito“s role is 
revealing. At one point Gene reportedly stepped 
forward and asked, “What is Zen, which claims to be 
a separate transmission outside the teachings?” His 
question alluded to the well-known Zen slogan that 
challenged the sutra-based or “doctrinal” schools of 
Buddhism. Daitos reply, terse and uncompromising, 
was a one-line capping phrase from the Blue Clifƒ 
Record: “An octagonal millstone flies through the air.” 
Rather than give Gene a discursive explanation Zen 
or its relation to the teachings, he sought to express 
Zen as directly as possible, and to do that he relied on 
a capping phrase. 


We are not surprised to learn that “Gene did 
not understand”—Daito”s image is a difficult one, and 
Gene was probably unfamiliar with the conventions 
of Zen encounter dialogues. Yet capping phrases are 
not nonsensical. At the least, the image of a flying 
millstone suggests something beyond  ordinary 
experience or conventional description, traits that 
would fit a transmission “outside the teachings.” A 
hard object ¡in flight might also be destructive, even 
terrifying, just as Zen is considered to have an alarming 
power to overturn customary patterns of thought. 


28 


Chỉ có vài tường thuật rời rạc tồn tại, và mức độ 
chính xác không thể định được, song vai trò của Đại 
Đăng được mô tả là nỗi bật. Có một điểm được kê lại 
là Huyền Huệ tiễn công với câu hỏi: “Cái gì là Thiền, 
thường cho là “giáo ngoại biệt truyền”?” Câu hỏi này 
ám chỉ một châm ngôn nổi tiếng trong Thiền không 
thừa nhận các tông phái trong đạo Phật dựa vào kinh 
điển gọi là “giáo tông”. Đại Đăng trả lời, ngăn gọn 
và cương quyết, trích dẫn câu trước ngữ trong Bích 
Nham Lục: “Cối đá xây hình bát giác bay trên không” 
(Bát giác ma bàn không lý tâu)!. Thay vì đưa ra một 
lời giải nghĩa lý luận về Thiên hoặc có liên quan đến 
giáo điển, Sư tìm cách diễn đạt Thiền một cách càng 
trực tiếp càng tốt, và muốn thế Sư sử dụng một trước 
ngữ. 

Chúng ta không ngạc nhiên khi được biết “Huyền 
Huệ không hiểu”—hình ảnh Đại Đăng là một biểu 
tượng khó hiểu, và có lẽ Huyền Huệ không quen với 
thông lệ đối đáp tại buổi tham kiến trong nhà Thiên. 
Tuy thế trước ngữ không hăn là không có ý nghĩa. Ít 
nhất hình ảnh cái cối xay bay trên trời gợi ra một ý 
gì siêu vượt kinh nghiệm thường tình hoặc sự diễn 
tả theo công ước, những đặc tính khế hợp với “giáo 
ngoại biệt truyền”. Một món đồ cứng nặng đang bay 
cũng có thê bị vỡ tan, ngay cả làm kinh sợ, y như 
Thiền được xem là có một sức mạnh báo động làm 
hoảng sợ và khiến đảo lộn mọi khuôn sáo thói quen 
của tư tưởng. 


1 Câu nói của Dương Ức (968-1024). 


29 


In Zen language the activity of inanimate objects 
such as flying millstones often refers to the “no- 
minded” quality ofenlightened behavior. Masters 
assert that if Zen awareness is brought to everyday 
acts, one can move freely through daily life in a 
manner as wondrous as “flying through the air.” 


The baffled Gen'e withdrew and was followed by 
a Tendai monk bearing a box. Daito asked him what he 
Was carrying, and the monk replied, “This box ¡is the 
universe.” Tendai doctrine held that the microcosm 
encompasses the macrocosm, as expressed in the 
teaching that “one thought is three thousand worlds.” 
Again Daito abruptly altered the terms of debate-he 
took up his short staff and struck the box, breaking it. 
“When the universe is smashed to bits, what then?” 
he asked. Daitos challenge would not have been 
entirely unexpected by a fellow Zen monk. A number 
of koans pose similar conundrums: “1f all things return 
to the One, to what does the One return?” Or: “In the 
roar of the kalpa fire, the whole universe is destroyed. 
Tell me, is This destroyed?” In Zen there are ways to 
respond to such questions, but the hapless Tendai 
monk, “dazed and bewildered,” was unable to answer 
Daito. 


30 


Trong ngôn ngữ Thiền, đồ vật vô tri vô giác như 
những viên đá cối xay thường muốn nói đến tính chất 
“vô tâm” trong sự chứng ngộ. Các bậc thầy khăng 
định rằng nếu sự tỉnh giác của Thiền được đưa vào 
hành động hằng ngày thì ta có thê động chuyên tự tại 
trong cuộc sống đời thường theo cung cách vi diệu 
như “bay trên trời”. 

Huyền Huệ thất bại rút lui và tiếp theo là một vị 
tăng Thiên Thai mang một chiếc hộp. Đại Đăng hỏi 
Tăng mang vật gì, Tăng đáp: “Hộp này là cả vũ trụ”. 
Giáo lý Thiên Thai cho rằng tiểu vũ trụ bao trùm đại 
vũ trụ, như trong kinh nói “một niệm là cả tam thiên 
thế giới”. Một lần nữa Đại Đăng chuyên đồi ngôn ngữ 
trong cuộc tranh luận. Sư đưa cây gậy ngắn lên và đập 
vào chiếc hộp làm hộp vỡ toang. Sư hỏi: “Khi vũ trụ 
bị đập nát thì ra sao?” Lời thách thức của Đại Đăng 
đối với một môn sinh trong nhà Thiền sẽ không hoàn 
toàn bất ngờ. Một số công án đưa ra những câu hỏi 
hắc búa tương tự: “Nếu muôn vật về Một thì Một về 
đâu?” Hoặc: “Nếu kiếp lửa cháy rụi, cả thế gian đều 
hoại. Hãy nói cái này hoại hay không hoại?” Trong 
Thiền có nhiều cách để trả lời những câu hỏi này, 
nhưng vị tăng Thiên Thai không may, “bàng hoàng 
và lúng túng”, không thê trả lời Đại Đăng. 


31 


Daitos biographers report a second exchange 
involving Daito, Gene, and several others; if this 
encounter was not part of the Shochu Debate, it may 
have occurred about the same time. The dialogue, 
dealing with a Confucian text, is evidence of the 
renewed interest in Confucianism among Japanese 
Buddhists: 


[Gene's] group heard the Master “s [Daitos] name 
and went to question him. “What are the methods 
of the Zen school?” they demanded. The Master 
answered, “Teaching the truth through falsehoods.” 
The scholars of Confucianism asked, “Have the 
sages ever spoken falsely?” The Master said, “They 
have.” The men insisted, “Being sages, how could 
they have spoken falsely?” 


The Master asked, “Dont you know this passage 
in Nlencius? “Hsiang [thinking he had succeeded in 
killing Shun] said, “I have killed Shun.” But when 
Hsiang entered Shuns house, there was Shun 
sitting on his bed playing a lute. Shun [who knew of 
Hsiang“s murderous intentions] was pleased when 
he saw Hsiang come in¿ lsnft it untrue [that Shun 
was pleased to see Hsiang]?” 


The scholars of Confucianism fell into a heated 
discussion among themselves. Then they asked the 
Master, “How can we resolve the meaning of this 
passage once and for all?” 


32 


Các nhà viết tự truyện của Đại Đăng kê lại cuộc 
đối thoại lần thứ hai gồm có Đại Đăng, Huyền Huệ 
và nhiều người khác; nếu lần gặp gỡ này không nằm 
trong cuộc Tranh Luận Chánh Trung có thể đã xảy ra 
cùng khoảng thời gian đó. Cuộc đối đáp, nhằm vào 
kinh điển Không giáo, chứng minh một sự quan tâm 
đổi mới trong Khổng giáo giữa các nhà Phật học Nhật 
Bản: 

Nhóm của Huyền Huệ nghe tiếng của Sư (Đại 
Đăng) đến tham vấn. Họ hỏi Sư: “Phương pháp 
của Thiền tông là gì?” Sư đáp: “Chỉ dạy chân lý 
qua vọng thuyết. Các học giả Không giáo hỏi tiếp: 
“Chắng lẽ thánh hiền cũng vọng ngữ?” Sư đáp: 
“Có vọng ngữ.” Họ nhân mạnh: “Đã là thánh hiền, 
sao lại vọng ngữ?” 

Sư hỏi vặn lại: “Các ông không biết một đoạn này 
trong Mạnh Tử? “Tượng (nghĩ rằng mình sẽ nối 
ngôi nếu giết chết Thuần) bảo: “Ta đã giết Thuấn.' 
Nhưng khi Tượng vào nhà Thuần, thấy Thuần ngồi 
trên giường thôi sáo. Thuần (biết trước ý định của 
Tượng) vui mừng khi thấy Tượng vào nhà”. Đó 
không phải là vọng dối sao (vì Thuấn vui khi thấy 
Tượng)?” 

Các học giả đạo Khổng bàn cãi sôi nỗi với nhau. 
Rồi họ hỏi Sư: “Làm sao hiểu nổi ý nghĩa đoạn này 
một cách toàn triệt?” 


33 


The Master said, “Actually, Shun killed Hsiang.” The 
scholars all bowed to the ground in the manner of 
disciples. 


In this exchange Daito not only exhibits an 
impressive command of a Confucian classic, he also 
demonstrates the interpretive flair he applied to the 
texts of his own Zen tradition. Daito“s descendants 
cite his responses in the Shochu Debate, especially 
his smashing of the box and his “octagonal millstone” 
answer, as epitomizing his character and his Zen 
style. Yet when these two portrayals of Daito as 
debater are seen side-by-side, they present a fuller 
and more complex portrait of the man. In the first 
instance Daito is enigmatic and fierce, whereas in the 
second he is erudite and articulate. lf he had indeed 
been able to be discursive or nondiscursive as the 
occasion demanded, he would have fulfilled a peer“s 
definition of a true Zen master, who “simply seizes 
upon a teaching in response to the moment, giving 
his tongue free rein.” 


Political consideratons ¡inevitably colored 
the outcome of sponsored religious debates, and 
sometimes these events merely legitimated a shift of 
influence already under way. 


34 


Sư đáp: “Thực sự, Thuần đã giết Tượng.” Các học 
giả đều đảnh lễ Sư theo phép môn đệ. 


Trong cuộc đối thoại này Đại Đăng chỉ trình bày 
sự hiểu biết tinh thông về Không thư, Sư cũng chứng 
tỏ băng truyền thống tu thiền của chính mình để giải 
thích một cách sắc bén. Hậu bối của Đại Đăng dẫn 
chứng những câu đáp của Sư trong Tranh Luận Chánh 
Trung, riêng chỗ đập vỡ chiếc hộp và ““cối đá xay hình 
bát giác” như là bản chất cô đọng của con người Sư 
và là Thiền phong của Sư. Tuy nhiên hai chân dung 
này của Đại Đăng ở tư thế một nhà tranh luận được 
nhìn sát cánh nhau sẽ cho thấy hình ảnh đầy đủ và 
phức tạp hơn nơi con người Sư. Câu thứ nhất Đại 
Đăng có vẻ bí ấn và vũ bão, trong khi ở câu thứ hai 
Sư là một người uyên bác và rõ ràng sáng sủa. Nếu 
thực sự Sư bắt buộc phải biện luận hoặc không biện 
luận tùy tình hình đòi hỏi, Sư sẽ chu toàn chức năng 
của một bậc chân sư trong nhà Thiên, đó là “chỉ giản 
dị nắm ngay giáo lý để trả lời kịp thời đúng lúc, thả 
lỏng dây cương cho lưỡi tự do”. 

Những cuộc tranh luận tôn giáo được bảo trợ này 
không tránh khỏi mang sắc thái những động cơ chính 
trị, và đôi khi những biến cô này chỉ để hợp pháp hoá 
một sự thay đổi ảnh hưởng đã diễn ra. 


35 


In Japan of 1325 the former dominance of the 
older sects had become tenuous; within fifteen years 
the balance would tip in Zen”s favor, through the 
support of the new Ashikaga shogunate. Emperor Go- 
Daigo, full of his own ambitions, sought to make the 
Buddhist establishment, old and new, subordinate to 
imperial rule. For reasons of his own or in response to 
the debatersˆ arguments, Go-Daigo awarded victory 
to the Zen monks. To Tsuo and Daito he granted 
special palanquins, which they or their descendants 
were invited to use whenever they visited the palace 
(Daitos palanquin ¡is still housed at Tokuzenji, a 
Daitokuji subtemple). Tsuo, aged sixty-seven, literally 
exhausted himself on behalf of Zen—in a dramatic 
denouement he died on his way back to Nanzenji 
right after the debate. 


Daito“s former antagonist Gen'e was reportedly 
so impressed by Zen and its two representatives that 
he experienced a complete conversion. Shunsaku 
states: “Senshinshi [Gene] entered sanzen training 
[under Daito]. His accomplishments were not shallow, 
and the depth of his faith was unsurpassed. To further 
the construction of the new abbot”s residence, he 
donated his own dwelling to Daitokuji.” 


36 


Nước Nhật của năm 1325 với sự thống trị trước 
đây của những giáo phái cô rất tế nhị; trong vòng 
mười lăm năm cán cân nghiêng về ủng hộ Thiền tông, 
qua sự nâng đỡ của chế độ tướng quân mới là Trúc 
Lợi. Nhật hoàng Hậu-Đề-Hồ, lòng đầy tham vọng, 
tìm cách thúc đây cơ cấu Phật giáo (cũ lẫn mới) tùy 
thuộc vào luật lệ chính sách của Hoàng gia. Vì những 
lý do tư riêng hoặc để đáp ứng những luận cứ của 
người tranh luận, Hậu-Đề-Hồ quyết định thăng lợi về 
phía Thiền tăng. Đối với Thông Ông và Đại Đăng, 
ông ban cho kiệu ngồi đặc biệt để cho hai vị hoặc 
con cháu sử dụng khi được mời vào cung điện (kiệu 
của Đại Đăng còn tàng trữ tại chùa Đức Thiền, một 
chi nhánh của Đại Đức tự). Thông Ông bảy mươi sáu 
tuổi, nghĩa là đã kiệt sức để nhân danh cho Thiền— 
cuối đời thật buồn vì Ngài viên tịch trên đường trở về 
chùa Nam Thiền ngay sau cuộc tranh luận. 

Đại Đăng đối kháng với Huyền Huệ trước đây 
được kê lại đã gây ấn tượng mạnh trong nhà Thiền và 
chính qua hai điển hình này mà Sư chứng kiến một 
chuyền biến toàn diện. Xuân Tác nói: “Tẩy Tâm Tử 
(Huyền Huệ) bắt đầu tham thiền (dưới sự chỉ dạy của 
Đại Đăng). Những thành tựu của ông không phải cạn 
cợt, và lòng thâm tín của ông thật cùng cực. Để xúc 
tiến việc xây dựng phương trượng mới cho vị trụ trì, 
ông cúng dường chỗ ở của mình cho chùa Đại Đức”. 


SZ 


Although Gene“s alleged realignment 
symbolically reinforces Zens triumph, ¡it is not as 
implausible as it may first appear. However intense 
the sectarian rivalries of the day, individual monks 
were not irrevocably bound by their affiliations. In 
fact, the rapid rise in the Zen monastic population 
during the first half of the fourteenth century can be 
partly attributed to an influx of monks (and scholar- 
monks) who had been ordained in the older schools. 
Another Tendai abbot became a follower of Daito“s 
heir Tetto after Daito's death. These senior monks may 
have been attracted to Zen by a number of factors: its 
preeminence in China, its association with the latest 
developments in continental thought, the rigor of 
its monastic discipline, or the caliber of its leaders. 
Individual conversions did not, however, diminish 
the established sects” official opposition to Zen. The 
vehemence of Tendai resistance was still evident two 
decades after the Shochu Debate, when Muso opened 
Tenryuji temple in 1345. In that case a Tendai threat of 
violence had to be met by a show of Ashikaga military 
might, with Tendai again on the losing side. 


348 


Tuy việc chuyên hướng của Huyền Huệ được 
xem như là tượng trưng cho sự củng cố thắng lợi 
của Thiền tông, điều đó cũng không hắn là đáng chê 
trách như người ta tưởng lúc đầu. Mặc dù những sự 
kình chống môn phái dữ đội vào thời đó, các tăng sĩ 
trên phương diện cá nhân vẫn không nhất thiết phải 
bị cột chặt vào hệ phái của họ. Quả vậy, sự gia tăng 
nhanh chóng số người tu hành trong thiền viện suốt 
thời gian đầu của nửa thế kỷ 14 một phần đến từ hàng 
ngũ các tăng nhân (hoặc tăng sĩ học giả) đã xuất gia 
thọ giới nơi các tông phái có trước. Một vị trụ trì khác 
của tông Thiên Thai trở thành môn đệ của Triệt Ông 
Nghĩa Hanh, đệ tử của Đại Đăng, sau ngày Đại Đăng 
tịch. Những vị lão tăng này bị cuốn hút đến với Thiền 
bởi một số lý do: Thiền ưu việt ở Trung Hoa, có liên 
hệ với sự phát huy tư tưởng mới nhất ở lục địa, sự 
nghiêm nhặt trong giới luật tu hành, hoặc phẩm chất 
của những bậc lãnh đạo. Những sự thay đổi pháp môn 
tuy thế vẫn không giảm bớt được sự chống đối chính 
thức của các giáo phái đã có trước. Sự đối nghịch 
mãnh liệt của tông Thiên Thai vẫn còn thấy rõ hai 
mươi năm sau cuộc Tranh Luận Chánh Trung, khi 
Mộng Song khánh thành chùa Thiên Long năm 1345. 
Trong sự việc này sự đe dọa bằng vũ lực của tông 
Thiên Thai gặp phải sự phô diễn sức mạnh quân sự 
của Trúc Lợi, và một lần nữa Thiên Thai thất bại. 


39 


THE INAUGURATION OF DAITOKUIJI 


For Daito”s personal career the Shochu Debate of 
1325 was an auspicious debut. To have been chosen 
at all was an indication of ascendant prestige, and 
Daito's comportment further impressed his patrons 
and his peers. By the seventh month of 1325 Daitokuii 
had been honored by two emperors as an imperial 
prayer center, and donations continued to arrive 
from various quarters. One patron, a wealthy female 
disciple named Soin, facilitated the purchase of 
building materials for the new temple: “They selected 
huge timbers and raised a wind with the whirring of 
their axes.” 


Construction of a Dharma hall began in 1325 and 
was completed by the end of 1326. In medieval Zen 
the Dharma hall (hatto} was a square building two 
stories in height; besides the supporting pillars and a 
single dais, the interior was left bare to accommodate 
the congregation of monks. The hall was used in Japan 
in accord with Chinese precedents, as described in a 
Chían text of the Sung dynasty: 


All the monks gather morning and evening in 
the [Dharma] hall. The abbot enters the hall and 
ascends the dais. The monastery officers and the 
assembled monks stand in files as they listen [to 
the abbot“s discourse]. The abbot and the monks 
exchange questions and answers, thereby clarifying 
the essential teachings. 


40 


LẺ KHÁNH THÀNH CHÙA ĐẠI ĐỨC 

Đối với đạo nghiệp riêng cá nhân của Đại Đăng 
cuộc Tranh Luận Chánh Trung năm 1325 là bước đầu 
thuận lợi. Đó là một điềm chỉ thanh thế đang lên, và 
cung cách xử sự của Đại Đăng sau này đã tạo ấn tượng 
đối với những người bảo trợ và những người cùng đẳng 
cấp. Vào tháng bảy năm 1325 chùa Đại Đức được tôn 
vinh qua sự kiện hai Nhật hoàng đặt làm trung tâm cầu 
nguyện của hoàng gia, và những sự cúng dường tiếp 
tục gửi đến từ nhiều nơi. Một thí chủ là nữ đệ tử giàu 
có tên Tông Ấn, đã giúp đỡ mua vật liệu xây dựng ngôi 
chùa mới: “Họ chọn những khối gỗ đồ sộ và làm gió 
nồi lên với những đòn trục kêu vù vù”. 

Pháp đường khởi công năm 1325 và hoàn tất 
cuối năm 1326. Trong nhà Thiền thời trung đại, Pháp 
đường là một tòa nhà vuông góc cao hai tầng; ngoài 
ra còn những trụ cột chống đỡ và một bục cao duy 
nhất, bên trong được để trống dành cho tăng chúng 
tụ họp. Pháp đường sử dụng ở Nhật y theo các vị tiền 
bối ở Trung Hoa, như đã tả trong một văn bản Thiền 
ở đời Tống: 

Tất cả tăng chúng tụ tập sáng và chiều trong Pháp 
đường. VỊ trụ trì tiễn vào và bước lên bục. Ban 
chức sự của tu viện và tất cả hội chúng đứng từng 
hàng đề nghe [vị trụ trì thuyết pháp]. Trụ trì và chư 
tăng đáp hỏi lẫn nhau, qua đó sẽ làm sáng tỏ đại ý 
Phật pháp. 


41 


Instead of offering learned commentaries on the 
Sutras, a Zen master was expected to express his own 
enlightenment, his own realization of the Dharma, 
in a direct and forceful manner. The absence of 
devotional images such as buddha figures reinforced 
the master“s authority as a living representative of 
the entire patriarchal line. 


In the winter of 1326, on the traditional date of 
Shakyamuni Buddha“s enlightenment (the eighth day 
of the twelfth month), Daito conducted the ceremony 
inaugurating the Dharma hall of Daitokuji. This event 
concurrently fulfilled several aims: it officially opened 
both the Dharma hall and Daitokuiji; ¡t installed Daito 
as founding abbot and affirmed his qualifications for 
the post; and it served as a public demonstration 
of Daitos sources of patronage. The inauguration 
ceremony performed by Daito was called a kgido 
(literally, “opening the hall”). In the traditional Chinese 
manner, the event began with a solemn procession 
from the main gate of the temple to the new Dharma 
hall. The abbot, dressed ¡in his most ornate robes, 
wore bright red Chinese-style slippers with toes that 
curled upward. He was trailed by young novices, 
monks in training, and abbots of other temples, some 
bearing ceremonial objects. Ordinarily, the abbot 
would pause at each gate or building to offer a Zen 
poem in Chinese, but these other structures had not 
yet been built at Daitokuiji. 


42 


Thay vì bình giảng kinh tạng, một vị thiền sư sẽ 
diễn đạt sự chứng ngộ của chính mình, sự nhận hiểu 
Phật pháp, trong một cung cách thắng tắt và mạnh 
bạo, đầy sức thuyết phục. Các hình tượng của đức 
Phật để sùng bái không được tôn trí ở đây càng củng 
cô uy quyền của vị thầy như là một đại biểu sống của 
toàn bộ phô hệ truyền thừa tổ vị. 

Mùa đông năm 1326, vào ngày đức Phật Thích- 
ca thành đạo (mông tám tháng Chạp), Đại Đăng chủ 
trì nghi thức khánh thành Pháp đường của Đại Đức 
tự. Sự kiện này cùng một lúc hoàn thành nhiều mục 
tiêu: chính thức khánh thành Pháp đường lẫn Đại Đức 
tự; tấn phong Đại Đăng làm tô khai sơn và chứng 
nhận tư cách trụ trì; và cũng là dịp xác minh công 
khai những nguồn bảo trợ cho Đại Đăng. Nghi thức 
khánh thành do Đại Đăng tiễn hành được gọi là lễ 
khai đường. Theo truyền thống Trung Hoa, buổi lễ 
bắt đầu với một cuộc diễu hành trang nghiêm từ công 
chánh đến ngôi Pháp đường mới. Vị trụ trì, mặc lễ 
phục lộng lẫy, mang đôi hài đỏ thắm kiểu Trung Hoa 
với mũi giày cong lên trên. Có các sa-di trẻ, chư tăng 
đang tu học, các vị trụ trì những ngôi chùa khác theo 
sau Đại Đăng, một vài vị mang lễ vật. Thông thường, 
vị trụ trì dừng lại ở mỗi công hoặc tòa nhà để ban một 
bài kệ bằng chữ Hán, nhưng những cơ cấu kiến trúc 
khác chưa xây cất xong ở chùa Đại Đức. 


43 


Once inside the Dharma hall, Daito mounted 
a dais by its center stairway and sat facing the 
assembly. One by one, attendant monks ascended the 
dais by a pair of flanking stairs, until the ceremonial 
offerings were complete. The master then addressed 
the audience. Traditionally, the installation of a new 
abbot included a lively exchange, in the manner of a 
final examination, during which any member of the 
congregation was entitled to engage the abbot ¡in 
“Dharma combat.” In Daito's case the monks posed 
their questionsin ahighly deferential manner, and their 
master always had the last word. (In contemporary 
Japanese Zen this dialogue is rehearsed by the abbot 
and his designated interlocutor.) 


Daitos inaugural Dharma lecture adheres to 
convention without sacrificing vitality. Rich in the 
variety of its language, it includes flowery formulas in 
praise of emperors, personal expressions of gratitude, 
original poems, comments on koans, erudite allusions, 
and opaque paradoxes. Early in the ceremony Daito 
offered incense to Go-Daigo, the reigning emperor, 
and to Hanazono, the former emperor, using standard 
Chinese Buddhist formulas: “l pray that the Emperor 
Will live for tens ofthousands ofyears.” Lighting incense 
for the senior government officials, he enjoined them 
to emulate Mencius and the model bureaucrats of 
ancient China. 


44 


Ngay khi vào trong Pháp đường, Đại Đăng bước 
lên bục theo nắc thang ngay giữa và an tọa trước hội 
chúng. Từng người một, các vị tăng thị giả tiễn lên 
bục bằng nắc thang hai bên hông, cho đến khi lễ nghi 
dâng cúng chấm dứt. Rồi Sư trụ trì nói chuyện với cử 
tọa. Theo truyền thống, lễ tân phong tân trụ trì gồm có 
một cuộc đối thoại sinh động, theo kiểu như lần khảo 
hạch cuối cùng, ai trong hội chúng đều được quyền 
thi đấu với vị trụ trì trong một cuộc “Pháp chiến”. 
Trong trường hợp của Đại Đăng các vị tăng đặt câu 
hỏi một cách cung kính tột bậc, và vị thầy của họ luôn 
luôn nói lời rốt sau. (Trong Thiền tông Nhật Bản thời 
nay mầu đối thoại này được diễn ra giữa vị trụ trì và 
một người được chỉ định). 

Bài thuyết pháp ngày lễ khánh thành của Đại 
Đăng theo sát thông lệ nhưng vẫn không mắt tính sinh 
động. Phong phú với ngôn ngữ đa dạng, có đủ lời nói 
hoa mỹ ca tụng Nhật hoàng, bày tỏ lòng biết ơn của 
riêng mình, thi kệ đặc sắc, bình giải công án, nhiều 
tính tượng trưng bác học và những nghịch lý mờ ảo. 
Khởi đầu buổi lễ, Đại Đăng dâng hương cho Hậu-Đề- 
Hồ vị hoàng đề đương kim và Hoa Viên vị cựu hoàng, 
xướng câu tụng tiêu chuẩn của Phật giáo Trung Hoa: 
“Tôi cầu nguyện Hoàng để sống muôn năm”. Thắp 
hương cho các viên chức cao cấp trong chính phủ, Sư 
khuyên bảo họ tích cực noi gương Mạnh Tử và các 
quan chức đại thần mẫu mực của nước Trung Hoa cô 
kính. 


45 


Whereas a number of Ch/an masters had resisted 
such formalities, Daito was undoubtedly aware that 
the two emperors present were also his most powerful 
patrons. 


Because a Zen monk often trained under several 
masters, it was necessary for a new abbot to name the 
teacher who had sanctioned his enlightenmernt. lf he 
had received the sanction ofmore than one master, he 
announced which line he had chosen to succeed. In 
Daito's opening talk he identifies his teacher as Nanpo 
Jomyo and expresses a feeling of “deep obligation for his 
gift of the milk of the Dharma.” He alludes poetically to 
his own enlightenment at Kenchoji and his subsequent 
period of self-cultivation. Holding aloft his monks 
shawl (kesg), an emblem of Dharma transmission, he 
asked aloud: “As l reverently don this kesg, who can 
discern its true color?” Later in his address Daito offers 
further statements of gratitude, lavishing praise on his 
benefactor-disciple Soin. He then rejoices: 


Thanks to the high [aspiration] of the Emperor and 
his retainers, I have been permitted to requite my 
indebtedness to all the sages—past, present, and 
future—in the sea of great enlightenment, to all 
the superior friends whom l have encountered over 
many lifetimes in the past, to my companions in 
the Way who share the daily activities of monastic 
life, to my teachers, to my parents, to all those who 
have assisted me, and to all living beings. 


4ó 


Trong khi một số thiền tăng chống đối những 
nghi thức này, Đại Đăng chắc biết rằng hai vị hoàng 
đề sinh tiền đều là đại thí chủ quyên thế nhất. 

Bởi vì một thiền sinh thường thụ giáo với nhiều 
vị thầy, nên vị tân trụ trì cần phải chỉ định giáo thọ để 
ân chứng cho họ. Nếu họ được ấn chứng bởi nhiều 
vị thầy, họ sẽ công bố dòng Thiền nào họ chọn để 
kế thừa. Trong lời mở đầu buổi nói chuyện của Đại 
Đăng, Sư minh định thầy của mình là Nam Phố Thiệu 
Minh và bày tỏ lòng “biết ơn sâu xa đối với nguồn sữa 
Pháp thầy đã ban cho”. Sư ám chỉ một cách nên thơ 
sự chứng ngộ của mình ở chùa Kiến Trường và giai 
đoạn tự tu tiếp theo. Nâng lên lá y ca-sa của mình, 
biểu trưng của sự truyền pháp, Sư lớn tiếng hỏi: “Ta 
đã cung kính đắp chiếc ca-sa này, ai nói được chân 
sắc của nó?” Về sau, Đại Đăng gửi thư có nói thêm về 
lòng biết ơn, khen ngợi không tiếc lời nữ đệ tử-thí chủ 
Tông Ấn. Sư viết, lòng đầy hoan hi: 

Rất cám ơn [đại nguyện] của Hoàng để và các quan, 
tôi xin hồi hướng công đức cho tất cả hiền thánh—— 
quá khứ, hiện tại, vị la —vào biển đại giác ngộ, 
cho tất cả những thiện hữu tri thức tôi đã gặp nhiều 
đời nhiều kiếp trước đây, cho những bạn đồng tu 
trên đường đạo đã chia sẻ cuộc đời tu hành trong 
tu viện, cho các bậc ân sư, cho cha mẹ, cho tất cả 
những ai giúp đỡ tôi, và cho tất cả chúng sinh. 


47 


The inauguration of Daitokuji marks a significant 
juncture in the history of Jlapanese Zen. PreviousÌy, 
all of the major Zen temples had been founded by 
Chinese emigres or byJapanese pilgrims who had 
acquired their credentials abroad. In the Japanese 
reception of Chan, Daito was the first native monk 
trained in Japan to establish a major monastery. 


Daito held the post of abbot at Daitokuji from the 
time of his move to Murasakino in 1319 until his death 
in the winter of 1337. During that period he made one 
ten-day trip to neighboring Tajima province and one 
three-month trip to distant Kyushu. Otherwise, he 
remained in Kyoto to guide his monks and supervise 
the growth of his fledgling temple. Daito”s relative lack 
of mobility was unusual in the early Muromachi period, 
when a distinguished master would often serve as the 
abbot of many different temples. We have seen that 
Daito“s teacher Nanpo, after over thirty years as the 
resident master of Sofukuji in Kyushu, was appointed 
abbot of Manjuji in Kyoto at age seventy-one, then 
abbot of Kenchoji in Kamakura two years later. Daito“s 
peer Muso was perhaps the most peripatetic of all— 
he made ten moves in the last twenty-six years of his 
life, becoming abbot of eight different temples. 


48 


LỄ khánh thành chùa Đại Đức đánh dấu một thời 
điểm có ý nghĩa trong lịch sử Thiền tông Nhật Bản. 
Trước đây, hầu hết các thiền viện chánh đều được 
thành lập bởi những vị sư Trung Hoa di dân hoặc du 
tăng Nhật Bản đã đạt được uy tín ở ngoại quốc. Trong 
sự tiếp nhận Thiền vào Nhật, Đại Đăng là vị tăng bản 
xứ đầu tiên tu học trong nước Nhật đã kiến tạo một 
thiền viện lớn. 

Đại Đăng lãnh chức trụ trì chùa Đại Đức từ 
khi đời về Sài Dã năm 1319 cho đến lúc tịch mùa 
đông năm 1337. Trong thời kỳ này Sư du hành một 
chuyên đi mười ngày đến tỉnh láng giềng Tajima và 
một chuyến đi xa ba tháng đến Cửu Châu. Ngoài ra 
Sư chỉ ở Kyoto để giáo dưỡng môn sinh của mình 
và chăm sóc nuôi lớn ngôi chùa non nót của mình. 
Trường hợp tương đối ít đi lại của Đại Đăng có vẻ 
hiếm hoi vì đầu thời kỳ Thất Đinh, một vị thiền sư 
lỗi lạc thường làm trụ trì nhiều ngôi chùa khác nhau. 
Chúng ta đã thấy thầy của Đại Đăng là Nam Phó, sau 
hơn ba mươi năm làm thầy thường trụ Sùng Phước 
tự ở Cửu Châu, được bồ nhiệm trụ trì Vạn Thọ tự ở 
Kyoto vào tuổi bảy mươi mốt, rồi trụ trì chùa Kiến 
Trường ở Liêm Thương sau đó hai năm. Người ngang 
hàng với Đại Đăng du phương nhiều nhất có lẽ là 
Mộng Song—trong hai mươi sáu năm cuối đời Ngài 
di chuyển mười lần, làm trụ trì tám ngôi chùa. 


49 


Muso”s ability to shift with the political tide 
was remarkable: he became an intimate advisor of 
the Ashikaga brothers as soon as they defeated his 
former patron, Go-Daigo; previously he had slipped 
away from his first supporters, the Hojo regents, as 
their fortunes began to wane. Daito never attempted 
to duplicate such feats of survival in the public arena. 
Four years before his death he assented to an imperial 
decree (intended as an honor) limiting the abbacy of 
Daitokuji to descendants of his line, and he may have 
assumed that he too was restricted by this edict. lt is 
also possible that his later career would have followed 
a pattern similar to Nanpo“s if he had lived beyond 
age fifty-five. 

In 1330 Daito was invited by Yamana Tokiuji (d. 
1372) to inaugurate Yutokuji, a newly built temple in 
Tajima province (present Hyogo prefecture), not far 
from the area of Daito'“s birth. Tokiuji was the governor 
of the province and a descendant of a distinguished 
warrior family. As part of the Yutokuji kqgido ceremony, 
Daito challenged the assembled monks: 


lf you think you understand before having heard 
[the Dharma]l, you violate the command of the 
patriarchs. But to have an understanding of the 
Dharma based on [someone else“s] words is also 
Incorrect. 


S0 


Sự khôn khéo của Mộng Song chuyên hướng 
theo trào lưu chính trị thật đáng kể: Ngài là cỗ vấn 
thân cận của anh em họ Trúc Lợi ngay khi họ đánh bại 
đại thí chủ trước đây của Ngài là Hậu-Đề-Hồ; trước 
đó Ngài đã rời bỏ những người ủng hộ Ngài đầu tiên 
là nhiếp chính họ Bắc Điều, vì tài sản của họ đã giảm 
sút. Đại Đăng không bao giờ có ý định rập khuôn theo 
những thủ đoạn khéo léo như thế đề tồn tại trên vũ đài 
công chính. Bốn năm trước khi tịch, Sư tán thành một 
nghị quyết của Hoàng gia (xem đó là một vinh dự) 
hạn chế chức vị trụ trì chùa Đại Đức đối với con cháu 
trong tông môn, và Sư cho rằng chính Sư cũng bị hạn 
chế qua sắc dụ này. Rất có thể đạo nghiệp tương lai 
của Sư sẽ nối gót y khuôn theo Nam Phó nêu Sư thọ 
hơn năm mươi lăm tuổi. 

Năm 1330, Đại Đăng được Sơn Danh Thời Thị 
(2-1372) mời đến khánh thành chùa Hữu Đức, một 
ngôi chùa mới xây ở tỉnh TaJima (nay là hạt Hyògo), 
không xa nơi Đại Đăng ra đời. Thời Thị là lãnh chúa 
tỉnh này và là hậu duệ một gia đình chiến sĩ lẫy lừng. 
Trong phạm vi buổi lễ khai đường Hữu Đức tự, Đại 
Đăng đã thử hội chúng ở đó: 

Nếu các ông nghĩ rằng đã hội trước khi nghe [Pháp], 
các ông đã phạm đến ý lệnh của chư tổ. Nhưng đã 
hội được Phật pháp căn cứ trên ngôn thuyết [của 
một người khác] cũng không đúng. 


5 


Now, is there anyone here who can resolve this 
matter without committing either of these errors?” 


The following year Daito was invited to Sofukuji 
temple in Kyushu, where Nanpo had presided for three 
decades. The request came from Otomo Yorihisa, 
a marshal of the military headquarters in Dazaifu 
(present Fukuoka prefecture). Shunsaku reports that 
Daito had to ask Go-Daigo twice for permission to 
make the journey. During his three-month stay Daito 
performed a kaido ceremony, completed a ninety- 
day training period, and founded a subtemple called 
Shinshu-an. At the end of his visit he composed a 
farewell poem: 


No footprints of mine are seen 
wherever | wander: 

on a tip of a hair I left the capital, 

on three drum taps | am leaving Kyushu. 


THE ELABORATION OF PATRONAGE 


In its first decade Daitokuji was directly affected 
by the sweeping changes that accompanied Japan”s 
transiton from the Kamakura to the Muromachi 
period. In 1330 Kamakura was still the seat of the Hojo 
shogunate, and the most prestigious Zen temples 
were located there. 


52 


Bây giờ, có ai ở đây có thể giải được việc này mà 
không kẹt vào lỗi ở bên này hoặc ở bên kia?” 
Năm sau Đại Đăng được mời đến chùa Sùng 
Phước ở Cửu Châu, chỗ Nam Phố trụ ba mươi năm. 
Lời thỉnh cầu xuất phát từ Đại Hữu Lại Thượng, một 
quan thống soái thuộc doanh trại quân đội ở Dazaifu 
(bây giờ là hạt Fukuoka). Xuân Tác kê rằng Đại Đăng 
phải xin Hậu-Đề-Hồ hai lần mới được phép lên đường. 
Suốt ba tháng ở lại để chu toàn lễ khai đường, hoàn tất 
khóa tu chín mươi ngày, và dựng lập một ngôi chùa 
chi nhánh tên là Tâm Tông am. Cuối chuyến đi Sư 
làm bài kệ tạ từ: 


Không cho thấy dấu chân 

Nơi nào ta đi quai 

Trên đâu sợi lông ta rời kinh đô 
Dứt ba hôi trồng ta rời Cửu Châu. 


VIỆC THÀNH LẬP CHÉ ĐỘ BẢO TRỢ 


Trong mười năm đầu tiên, Đại Đức tự chịu ảnh 
hưởng trực tiếp về những thay đổi bao quát đi kèm 
theo giai đoạn chuyên tiếp của nước Nhật từ thời kỳ 
Liêm Thương đến thời kỳ Thất Đinh. Năm 1330 Liêm 
Thương vẫn còn là trụ sở của chế độ tướng quân họ 
Bắc Điều, và hầu hết thiền viện tiếng tăm đều ở đây. 


53 


The Hojo”s official Gozan ranking system was first 
applied to the Kamakura Zen temple Jochiji in 1299; 
then Kenchoji, Engakuji, and Jufukuji—all Kamakura 
temples—were given Gozan rankings in 1310. When 
Go-Daigo wrested power from the Hojo regime in 
1333, the political center of gravity shifted west to 
Kyoto. To reinforce this transition, Go-Daigo ordered 
major changes in the Zen institution, reshuffling the 
Gozan rankings in favor of Kyoto temples. Daitokuiji, 
which he attempted to place at the very top of the 
Gozan system, figured prominently ¡in his strategy. 
However, in less than three years power again 
changed hands, as Go-Daigo was ousted by his former 
general Ashikaga Takauji. Takauji confirmed Kyoto as 
the country“s new capital, but he had his own plans 
for the Zen institution. In the first Ashikaga ranking 
of the Gozan, dated 1341, Daitokuji was excluded 
entirely from the top five positions. 


Imperial patronage of Daitokuji during Daito“s 
lifetime can be divided into three phases. During 
the first phase, from 1323 to 1330, Daito received 
a moderate level of support from reigning emperor 
GoDaigo and former emperor Hanazono, in roughly 
equal proportions. Hanazono had met Daito first; Go- 
Daigo judged the Shochu Debate shortly thereafter. 


S4 


Hệ thống thứ bậc chính thức Ngũ Sơn của Bắc 
Điều lần đầu tiên áp dụng vào thiền viện Thường 
Trí ở Liêm Thương năm 1299; rồi thiền viện Kiến 
Trường, Viên Giác và Thọ Phúc—tất cả đều ở Liêm 
Thương được đưa vảo hàng ngũ Ngũ Sơn năm 1310. 
Khi Hậu-Đề-Hồ giành lại quyền bính trong tay chế độ 
Bắc Điều năm 1333, trọng tâm chính trị chuyên về 
phía tây Kyoto. Đề củng cô sự chuyên tiếp này, Hậu- 
Đề-Hồ ra lệnh thay đổi quan trọng trong cơ chế Thiền 
tông, cải tô thứ bậc Ngũ Sơn ưu tiên cho các chùa ở 
Kyoto. Đại Đức tự nôi bật trong chiến lược của ông, 
nên được ông đưa lên hàng đầu trong hệ thống Ngũ 
Sơn. Tuy nhiên, không đầy ba năm quyên hành lại 
thay tay, Hậu-Đề-Hồ bị viên tướng lãnh của mình là 
Trúc Lợi Tôn Thị hất căng. Tôn Thị xác nhận Kyoto 
là tân thủ đô của cả nước, nhưng đối với Thiền tông 
ông có kế hoạch riêng của mình. Trong cách sắp xếp 
lại Ngũ Sơn đầu tiên của Trúc Lợi, năm 1341, Đại 
Đức tự bị loại hoàn toàn khỏi năm vị trí đầu bảng. 

Chế độ bảo trợ chùa Đại Đức của hoàng gia 
thời Đại Đăng còn sống có thể chia làm ba giai đoạn. 
Giai đoạn thứ nhất, từ 1323 đến 1330, Đại Đăng nhận 
được mức ủng hộ vừa phải từ hoàng để tại vị là Hậu- 
Đề-Hồ và cựu hoàng Hoa Viên, cả hai phần gần bằng 
nhau. Hoa Viên gặp gỡ Đại Đăng trước; còn Hậu-Đề- 
Hồ sau đó mới xét xử cuộc Tranh Luận Chánh Trung 
ngắn ngủi. 


SS 


In 1325, as we have seen, both emperors made 
Daitokuji an imperial prayer center. (The Kamakura 
shogunate, attempting to counter Go-Daigo's 
influence, in 1329 designated Daitokuji as one of 
its own prayer temples.) In 1330 Go-Daigo awarded 
Daitokuji an estate that included Daito's birthplace 
in Harima province; the grant specified the temple”s 
allotment of rice income. 


Throughout this initial phase of patronage 
Hanazono was practicing Zen intensely, and at some 
point he had an enlightenment experience that was 
validated by Daito. An undated scroll in Hanazono“”s 
own hand poetically expresses his Zen understanding: 


A man who has endured twenty years of pain 
and suffering 

does not change his old wind and smoke when 
Spring arrives. 

He just wears his robe and eats his rice. 

When one lives such a life, 

could the great earth give rise to even a speck of 
dust? 


In this verse Hanazono refers simultaneously 
to himself and to Daito, who was believed to have 
endured austerities for twenty years. 


Số 


Năm 1325, như ta đã thấy, cả hai vị hoàng để 
đều chọn chùa Đại Đức làm trung tâm cầu nguyện của 
hoàng gia. (Chế độ tướng quân Liêm Thương định 
chống lại ảnh hưởng của Hậu-Đề-Hồ, năm 1329, chỉ 
định Đại Đức tự là một trong những ngôi chùa riêng 
cho họ cầu nguyện). Năm 1330 Hậu-Đề-Hồ cấp cho 
Đại Đức tự một vùng đất bao gồm nơi sinh quán của 
Đại Đăng ở tỉnh Phiên Ma, và có ghi rõ chùa được 
hưởng phần lợi tức lúa gạo. 

Trong giai đoạn đầu bảo trợ này Hoa Viên tu 
thiền miên mật, và ở một điểm nào đó ông đã chứng 
ngộ và được Đại Đăng ấn khả. Một cuộn giấy họa 
không đề ngày do chính tay Hoa Viên viết đã diễn đạt 
sự hội thiền của mình: 

Một người đã chịu đựng hai mươi năm gian khổ 
không thay đổi gió và khói cũ của mình khi xuân 
đến. 

Chỉ mặc ảo và ãH CƠ. 

Một người sống một đời như thế, 

làm sao đại địa có thể dấy lên dù chỉ mảy may 
bụi trần? 

Trong bài kệ này Hoa Viên muốn nói đến cả bản 
thân mình lẫn Đại Đăng, người ông tin rằng đã chịu 
đựng gian khổ suốt hai mươi năm. 


Si 


When Go-Daigo”s rebellious schemes were first 
exposed in 1331, he was forced to flee Kyoto, and his 
patronage of Daitokuji was interrupted. In 1333 he 
returned triumphantly to the capital and presided 
over the short-lived Kenmu Restoration. Go-Daigo“s 
eager support of Daitokuji between 1333 and 1336 
constitutes the second phase of patronage. During 
this period former emperor Hanazono continued his 
private contacts with Daito but avoided public notice. 
Go-Daigo ¡issued over forty decrees concerning 
Daitokuji, conduct that exempllf led his investment 
in the Zen institution and his attempt to consolidate 
power after his return to Kyoto. His continuous 
manipulation of Daitokuji's land rights outstripped his 
involvement with the holdings of any other temple. 
The five principal documents were issued in the space 
of a year; four of them have been preserved, and 
Daito“s written response to one of them is also extant. 


The first of Go-Daigos major decrees, dated 
the eighth month of 1333, limits Daitokujis future 
abbots to members of Daito“s spiritual lineage. This 
injunction was contrary to the Gozan principle of open 
monasteries, whereby abbots were chosen from any 
Zen lineage on the basis of merit (at least in theory). 
Go-Daigo'”s text proclaimed: 


S8 


Khi âm mưu nỗi loạn lần đầu tiên xảy ra năm 
1331, Hậu-Đề-Hồ buộc phải trỗn khỏi Kyoto, và sự 
bảo trợ chùa Đại Đức bị gián đoạn. Năm 1333 ông trở 
về thủ đô thắng lợi và cai trị triều đại Phục Hưng Kiến 
Vũ ngắn ngủi. Sự ủng hộ nhiệt tình của Hậu-Đề-Hồ 
giữa năm 1333 và 1336 là giai đoạn hai của chế độ 
bảo trợ. Trong thời gian này cựu hoàng Hoa Viên vẫn 
tiếp tục tham kiến riêng với Đại Đăng nhưng bỏ hết 
thông tri cho công chúng. Hậu-Đề-Hồ ban hành hơn 
bốn mươi sắc dụ về chùa Đại Đức, một sự sắp đặt cho 
thấy ông can thiệp vào cơ chế của Thiền tông và ý 
định củng cố quyền hành khi trở về Kyoto. Ông tiếp 
tục vận động quyên đất đai cho chùa Đại Đức vượt 
mức sự can thiệp cho tải sản các chùa khác. Có năm 
văn kiện chính yêu phát hành trong khoảng thời gian 
một năm, bốn văn kiện còn tàng trữ, và một lá thư trả 
lời của Đại Đăng cho một trong năm văn kiện đó hãy 
còn đến nay. 

Sắc dụ chính đầu tiên của Hậu-Đề-Hò, ghi vào 
tháng tám năm 1333, hạn chế chức vị trụ trì sau này 
của chùa Đại đức phải thuộc về con cháu trong phổ 
hệ của Đại Đăng. Lệnh này trái ngược với nguyên tắc 
của Ngũ Sơn khi khai mở thiền viện, theo đó vị trụ trì 
được chọn trong bất kỳ dòng Thiền nào căn cứ trên 
công hạnh và đức độ (ít nhất là về lý thuyết). Văn kiện 
của Hậu-Đề-Hồ nói rằng: 


S9 


Daitokuji is the nation“s peerless Zen temple, where 
a thousand monks live in peace. Ì| command them 
to pray for the everlasting welfare [of our nation]. In 
the succession from master to disciple, members of 
other branches of Zen are not permitted to become 
head abbot. | write this directive with special respect 
for the proper transmission of the Dharma, not with 
any feelings of prejudice. These words shall be left 
to distant posterity, until the time of Maitreya“s 
appearance in the world. 


Twenty-fourth day, eighth month, third year of 
Genko [1333J. To Zen Master Shuho Kokushi. 


In the second decree, issued less than two 
months later, Go-Daigo ordered that Daitokuji be 
included in the Gozan system. The documents 
ambiguous wording also seemed to place Daitokuji at 
the top of the Gozan rankings. Shunsaku states that 
Daito respectfully declined the honor (displaying the 
humility expected of a Zen monk). Yet in a letter to the 
priest of Yutokuji, Daito expressed his pleasure at the 
news and named the five disciples he would appoint 
to oversee the anticipated expansion of the temple. 

A few months later, in the first month of 1334, 
Go-Daigo specified in a third major decree that 
Daitokuji was to be ranked alongside Nanzenji at 
the apex of the Gozan system. 


ó0 


Đại Đức tự là ngôi thiền viện ưu việt của quốc gia, 
nơi hằng ngàn tăng chúng sống tu an bình. Tôi ra 
lệnh cho họ cầu nguyện quốc thái dân an muôn đời. 
Trong sự kế thừa từ thầy đến trò, người trong Thiền 
phái khác không được phép làm trụ trì. Tôi ra chỉ 
thị này với sự tôn kính đặc biệt vì chính sự truyền 
thừa Phật pháp, không phải do thiên kiến. Những 
lời này sẽ để lại cho hậu thế lâu xa, chí đến ngày 
đức Di Lặc xuất hiện ở thế gian. 

Ngày hai mươi bốn, tháng tám, năm thứ ba Nguyên 
Hanh [1333]. Kính gửi thiền sư Tông Phong Quốc 
Sư. 

Trong sắc dụ thứ hai, ban ra gần hai tháng sau 
đó, Hậu-Đề-Hồ ra lệnh Đại Đức tự gia nhập Ngũ Sơn. 
Lời nói không rõ ràng trong văn kiện cũng có vẻ như 
đặt để chùa Đại Đức lên hàng đầu thứ bậc Ngũ Sơn. 
Xuân Tác bảo rằng Đại Đăng kính cần từ chối vinh dự 
này (biểu lộ tính khiêm cung nơi một thiền tăng). Tuy 
nhiên trong một lá thư viết cho vị tu sĩ ở chùa Hữu 
Đức, Đại Đăng bày tỏ lòng hân hoan về tin tức này 
và bồ nhiệm năm đệ tử do Sư chỉ định trông nom việc 
chuẩn bị mở rộng ngôi chùa. 

Vài tháng sau, vào tháng giêng năm 1334, Hậu-Đề- 
Hồ nói rõ trong sắc dụ thứ ba rằng Đại Đức tự được 
xếp đồng hạng bên cạnh Nam Thiên tự ở hàng đầu 
trong Ngũ Sơn. 


ó1 


He stated in part: “Daitokuji is a grand and 
auspicious site for the enhancement of the Emperor “s 
destiny. ... lts edifices please us greatly. lts ceremonies 
surpass those of the great temples of the past. lt 
must be placed alongside Nanzenji in the top rank of 
temples.” In the Emperor”s new ranking the top four 
temples were located in Kyoto: Daitokuji, Nanzenji, 
Tofukuji, and Kenninji. Below them were Kenchoji and 
Engakuji, two Kamakura temples. 


A fourth Go-Daigo proclamation, in the fiíth 
month of 1334, confirmed Daitokujis boundaries in 
Kyoto. At the time the temple extended as far as “the 
eastern edge of Funaoka Hill on the east, Agui Avenue 
on the south, the bamboo forest on the west, and the 
Uchiyama shrine on the north.” Another significant 
decree, in the eighth month of 1334, ¡is known from 
Kokais edition of the Chronicle. lt completed Go- 
Daigo's recognition of Daitokuji by confirming the 
temple'”s provincial landholdings. After naming various 
estates in different provinces, the Emperor wrote: 


From now on, the kokushi and the shugo [two 
types of provincial governors] are prohibited from 
requisitioning corvee labor, rice, or the like in these 
areas. | hope that my intention to keep the monks 
well nourished is fulfilled for a long time. 


62 


Ông nói trong một đoạn: “Chùa Đại Đức là một 
danh lam thuận lợi cho việc nâng cao vận mệnh của 
Hoàng đế... Các tòa nhà của chùa làm chúng tôi rất 
hài lòng. Những nghi thức của chùa cũng trội hơn so 
với các ngôi đại tự trong thời xưa. Cần phải đặt chùa 
Đại Đức bên cạnh chùa Nam Thiền ở hàng đầu các 
chùa khác”. Trong sự sắp xếp mới của Nhật hoàng 
bốn ngôi chùa đặt hàng đầu đều ở Kyoto: Đại Đức, 
Nam Thiền, Đông Phước và Kiến Nhân. Thứ đến là 
Kiến Trường và Viên Giác cả hai đều ở Liêm Thương. 

Công bố thứ tư của Hậu-Đề-Hồ, ban hành vào 
tháng thứ năm năm 1334, xác nhận vòng đai chùa Đại 
Đức ở Kyoto. Vào thời đó ngôi chùa mở rộng thật xa: 
“Đông giáp cạnh phía đông của đồi Thuyền Cương, 
nam giáp đại lộ An Cư viện, tây giáp khu rừng tre, và 
bắc giáp đền Nội Sơn”. Một sắc dụ khác quan trọng 
vào tháng thứ tám năm 1334, biết được qua Niên Phổ 
của Cự Hải. Bản này bồ túc sự kiện Hậu-Đề-Hồ công 
nhận chùa Đại Đức qua việc xác nhận đất đai vùng 
quê của chùa. Sau khi chỉ định nhiều khoảng đất ở các 
tỉnh khác nhau, vị hoàng để viết: 

Kể từ hôm nay, quốc ti và thủ hộ (hai chức vụ cai 
quản ở miền quê) bị cắm chỉ không được trưng 
dụng lao động khổ sai, lúa gạo, hoặc tương tự trong 
những vùng này. Tôi hy vọng rằng ý định của tôi 
nuôi dưỡng đầy đủ chư tăng sẽ được chu toàn trong 
thời gian dài. 


63 


When the King's Law and the Buddha's Law aid 
each other, the imperial wind and the patriarchal 
wind will unite forever. 


Daito's response is included in his Record: 


All the lands held by this temple are now clearly 
defined. The words of this official certificate, once 
received, cannot be annulled for a hundred eons or 
a thousand lifetimes. 


It is unlikely that Daito ever developed as close a 
relationship with Go-Daigo as he had with Hanazono. 
We have already noted the predominantly political 
nature of Go-Daigo's behavior, his desire to control 
the established Buddhist sects, and the attention 
he lavished on other Zen masters besides Daito. For 
example, when Go-Daigo returned to power in 1333, 
he recalled Muso to Kyoto before issuing any of his 
decrees to Daitokuji. During this same period Go- 
Daigo also invited eminent Chan monks to become 
abbots of Nanzenji and Kenninji, and he gave titles 
to other Zen masters such as Kakushin. Even after 
his overthrow, Go-Daigo maintained relations with a 
number of figures; for example, he formally accepted 
a Buddhist name from Muso. 


64 


Khi pháp của Vua và pháp của Phật hỗ trợ lẫn nhau, 

gió của hoàng gia và gió của chư Tổ sẽ hiệp nhất 

mãi mãi. 

Đại Đăng trả lời trong Ngữ Lục: 

Tất cả đất đai thuộc quyên của chùa giờ đây được 

xác định rõ. Những lời nói trong giấy chứng nhận 

chính thức này, một khi đã nhận được, không thể 

nào bãi bỏ trong hằng trăm kiếp hoặc cả ngàn đời. 

Không chắc rằng Đại Đăng có mối kết giao mật 

thiết với Hậu-Đề-Hồ như với Hoa Viên. Chúng ta đã 
lưu ý rằng bản chất nặng về chính trị trong thái độ 
của Hậu-Đè-Hỗ, ý muốn kiểm soát các tông phái Phật 
giáo đã dựng lập trước đây, và sự quan tâm rất nhiều 
đến các vị thiền sư khác ngoại trừ Đại Đăng. Ví dụ, 
khi Hậu-Đề-Hồ trở về quyền bính năm 1333, ông đã 
cho mời Mộng Song đến Kyoto trước khi ban hành 
bất kỳ sắc dụ nào cho chùa Đại Đức. Cũng trong thời 
kỳ này Hậu-Đề-Hồ cung thỉnh các thiền tăng lỗi lạc 
lãnh chức trụ trì chùa Nam Thiền và chùa Kiến Nhân, 
và phong tước cho các thiền sư khác như Tâm Địa 
Giác Tâm. Ngay cả sau khi đã thoái vị, Hậu-Đề-Hỗ 
vẫn duy trì mối giao tiếp với một số nhân vật; ví như 
ông nhận pháp danh một cách chính thức do Mộng 
Song đặt cho. 


6S 


One of Daito“s biographers asserts, “Whenever 
Emperor Go-Daigo could spare time from affairs of 
state, he sent for the Master [Daito] and questioned 
him about the essentials of Zen.” However, only 
two meetings are specifically noted. According to 
Shunsaku, the Emperor first invited Daito to the palace 
for a ceremony; a portrait of Chan master Pai-chang 
was displayed in honor of the occasion. Go-Daigo was 
so pleased by his conversation with Daito that the next 
day he sent the master “precious gold, finely woven 
silks, and other gifts.” In 1335 Go-Daigo paid a visit 
to Daitokuji. As patrons do, he expressed interest in 
the temple“s expansion, suggesting to his host that a 
pond be built southeast of the abbot”s quarters. Daito 
“immediately directed the monks to begin digging a 
pongd, joining them in the work.” 


During this second phase of imperial patronage 
Go-Daigo”s son Morinaga, one of Daito”s first backers, 
continued to demonstrate his support of Daitokuji. In 
1333 he donated a vegetarian feast to the resident 
monks. Daito extravagantly thanked Morinaga, a 
general, by comparing him to a martial incarnation 
of the bodhisattva of compassion: “The bodhisattva 
Kannon has thirty-two manifestations. Among them, 
the general of the gods is the most true. 


66 


Một tác giả viết tiểu sử Đại Đăng đã khẳng 
quyết: “Bất cứ lúc nào Nhật hoàng Hậu-Đè-Hồ có thì 
giờ rảnh ngoài công việc quốc sự, đều cho mời Sư 
(Đại Đăng) và hỏi Sư về yếu chỉ của Thiền tông”. Tuy 
nhiên, chỉ có hai cuộc gặp gỡ được đặc biệt ghi nhận. 
Theo Xuân Tác, hoàng đề mời Đại Đăng vào cung cho 
một buổi lễ; một chân dung của Tổ Bá Trượng được 
vinh dự trưng bày nhân dịp này. Hậu-Đề-Hồ rất hoan 
hỷ về buổi nói chuyện với Đại Đăng đến đỗi ngày 
hôm sau gửi đến cúng dường Sư “quý kim, vải vóc 
tơ lụa, và các phẩm vật khác”. Năm 1335 Hậu-Đề-Hồ 
đến viếng chùa Đại Đức. Với tư cách là nhà bảo trợ, 
ông nêu lên sự lợi lạc trong việc mở rộng ngôi chùa, 
gợi ý cho chủ nhân nên xây một cái hồ phía đông nam 
phương trượng của trụ trì. Đại Đăng “lập tức chỉ đạo 
chúng tăng khởi công đảo ngay cái hồ, cùng đồng sự 
với họ trong công việc”. 

Trong giai đoạn thứ hai của chế độ bảo trợ hoàng 
gia, con của Hậu-Đề-Hồ là thái tử Hộ Lương, một 
trong những người đầu tiên ủng hộ Đại Đăng, vẫn tiếp 
tục ủng hộ công khai chùa Đại Đức. Năm 1333 ông 
cúng dường một bữa tiệc chay lên tăng chúng trong 
chùa. Đại Đăng tán thán Hộ Lương, vốn là một viên 
đại tướng, so sánh ông với sự hiện thân võ tướng của 
Bồ-tát từ bi: “Bồ-tát Quán Âm có ba mươi hai hiện 
tướng. Trong số đó, hiện thân viên tướng trời là chân 
chất nhất. 


Ớ7 


He dissolves all obstacles, bestows joy, seizes a 
hundred blessings, and rescues the destitute.” The 
next year Morinaga added more land to the temple”s 
holdings. In 1333 another early patron, Akamatsu 
Norimura, donated a private estate in Harima and 
notified the Emperor accordingly. 


A third phase of patronage, during which 
Hanazono was ascendant, lasted barely eighteen 
months in 1336-1337. For several years the former 
emperor had skirted the political arena. In 1335 his 
head was shaved in a formal Zen ceremony, an act 
that expressed his personal commitment to Daito and 
his further withdrawal from the world. (Hanazono”s 
snipped-off hair is preserved at Daitokuji in a smaill 
reliquary pagoda.) When Go-Daigo was stripped of his 
power at the end of 1336, a northern-line emperor 
was installed in his place by Ashikaga Takauji. For 
Daitokuji, Go-Daigo's previous patronage threatened 
to become a serious liability, whereas Hanazono”s 
membership ¡in the northern branch was suddenly 
an asset. Responding to Daitokujis predicament, 
Hanazono took steps to reaffirm his support for the 
temple and its founder. 


In the ninth month of 1336 Hanazono sent “many 
kinds of handmade flowers” to Daito. 


ó8 


Ngài dẹp tan mọi chướng ngại, ban bố niềm vui, 
được hằng trăm phúc lạc, và cứu nguy người khốn 
khổ”. Năm sau Hộ Lương cúng thêm đất đai cho nhà 
chùa. Năm 1333 một thí chủ lúc ban đầu, Xích Tòng 
Tắc Thôn, dâng cúng khoảng đất riêng ở Phiên Ma và 
có thông báo cho hoàng để biết. 

Giai đoạn thứ ba trong chế độ bảo trợ, trong đó 
Hoa Viên là vị đứng đầu, kéo dài công khai mười 
tám tháng từ 1336 đến 1337. Trong nhiều năm vị 
cựu hoàng đi ven bờ vũ đài chính trị. Năm 1335 ông 
xuống tóc theo nghi thức Thiên tông, một hành động 
biểu lộ sự ký thác bản thân mình cho Đại Đăng và sự 
từ bỏ thế gian sau này. (Tóc của Hoa Viên được giữ 
ở chùa Đại Đức trong một tháp đựng xá lợi nhỏ). Khi 
Hậu-Đề-Hồ bị tước quyền vào cuôi năm 1336, một 
vị hoàng đế dòng phía Bắc lên thay thế do Trúc Lợi 
Tôn Thị sắp đặt. Đối với Đại Đức tự, chế độ bảo trợ 
trước đây của Hậu-Đẻ-Hỗồ có mối nguy biến thành 
một khoản nợ nghiêm trọng, trong khi số hội viên của 
Hoa Viên trong phái phía Bắc bỗng nhiên thành một 
thứ tài sản. Đáp ứng việc chấp nhận về chùa Đại Đức, 
Hoa Viên lại tiễn đến xác nhận sự ủng hộ chùa và vị 
trụ trì. 

Vào tháng thứ chín năm 1336 Hoa Viên gửi 
“nhiều loại hoa kết bằng tay” đến Đại Đăng. 


69 


lt is possible that Daitos health was already 
failing, though the biographies do not mention illness 
until the following year. Daito's words of appreciation 
are found in his Record: 


Indra rained flowers down upon [Subhuti] and 
moved the earth. The retired emperor has bestowed 
these flowers upon us. Are these events the same, 
or are they different? 


In 1337, when Daitokujis lands were vulnerable 
to confiscation by Ashikaga Takauji or his partisans, 
Hanazono presented the temple with a tract in 
Mino province (present Gifu prefecture). Only four 
months before Daitos death, Hanazono issued a 
decree reconfirming Daitokuji's privilege of single-line 
succession (figure 3). His words echoed Go-Daigo”s 
first decree to Daitokuji four years earlier: 


Daitokuji Zen temple is a special recipient of the true 
vein of [the Sixth Patriarch, who taught in] Ts/ao- 
hsi. Only Daitokuji continues to fan the wind from 
[Bodhidharmas temple] Shao-lin. Daitokuji truly 
sets the standard among all the Zen monasteries. 
During this kalpa, until the coming of Maitreya, the 
Dharma seat of this temple must be occupied only 
by successors of the Daitokuji lineage, never by 
monks from other lines. 


70 


Có thê là sức khỏe của Đại Đăng đã giảm sút, 
mặc dù trong tiểu sử không đề cập đến bệnh tình của 
Sư cho đến qua sang năm. Lời Đại Đăng tán thán 
được ghi trong Ngữ Lục: 

Trời Đế Thích mưa hoa xuống cho [Tu Bồ Đè] và 
làm đại địa chấn động. VỊ Cựu hoàng đã ban bố 
bông hoa đến chúng ta. Hai việc này giống nhau 
hay khác nhau? 

Năm 1337, khi đất đai chùa Đại Đức sắp bị Trúc 
Lợi Tôn Thị hoặc nhóm ủng hộ tịch biên, Hoa Viên 
cúng chùa một vùng đất trong tỉnh Mỹ Nùng (bây giờ 
là hạt Gifu). Chỉ bốn tháng trước khi Đại Đăng tịch, 
Hoa Viên ban hành một sắc dụ tái xác nhận đặc ân 
cho chùa Đại Đức chỉ có một dòng kế thừa duy nhất 
(*hình 3). Những lời này nhắc lại sắc dụ thứ nhất của 
Hậu-Đè-Hồ gửi chùa Đại Đức bốn năm trước đây: 

Thiền viện Đại Đức là pháp khí trong dòng mạch 
chính thống của [Lục Tổ ở] Tào Khê. Chỉ có Đại 
Đức tự tiếp tục thôi mạnh ngọn gió từ [chùa Bồ-đề- 
đạt-ma trên] núi Thiếu Lâm. Đại Đức tự thực sự đặt 
được quy củ trong tất cả các thiền viện. Suốt kiếp 
này, cho đến khi Phật Di Lặc ra đời, ngôi Pháp bảo 
của chùa này chỉ có con cháu kế thừa trong dòng họ 
Đại Đức tự mới được an tọa, không bao g1ờ tăng sĩ 
dòng phái khác kế vị được. 


71 


How could this decree arise from prejudicial 
personal sentiments? The intention is to distinguish 
clearly between the different branches of Zen. In 
the future, this commandment must never be 
violated. 


Twenty-sixth day, eighth month, fourth year of 
Kenmu [1337]. To Zen Master Kozen Daito Kokushi. 


Working closely with Daito and his disciple 
Kanzan Egen, Hanazono sponsored the founding of 
another monastery, Myoshinji, to which he donated 
part of his country residence. After Daitos death 
in 1337, Hanazono chose to continue his own Zen 
training under Kanzan, though he also supported 
Daito“s successor at Daitokuji, Tetto Giko. 


During Daitos lietime emperors Go-Daigo 
and Hanazono significantly enhanced his prestige 
by giving him “Kokushi” (National Master) titles. 
Daito's original monastic name was Shuho Myocho. 
Hanazono awarded him the title of “Kozen Daito 
Kokushi,” and Go-Daigo reportedly called him “Kosho 
Shoto Kokushi.” In the documents that have survived, 
the first use of “Kokushi” was Go-Daigos 1333 
decree ordering single-line succession, where “Shuho 
Kokushi” was used as a form of address. This unusual 
combination of a personal name with “Kokushi” could 
simply have been an indication of Go-Daigo“s respect 
for Daito. 


72 


Làm sao mà sắc dụ này xuất phát từ tình cảm thành 
kiến riêng tư được? Ý định ở đây là phân biệt rõ 
ràng các môn phái Thiền khác nhau. Từ đây về sau, 
không bao giờ được v1 phạm mệnh lệnh này. 

Ngày hai mươi sáu, tháng thứ tám, năm thứ tư Kiến 
Vũ [1337]. Kính gửi thiền sư Hưng Thiền Đại Đăng 
Quốc Sư. 

Làm việc mật thiết với Đại Đăng và đệ tử là Quan 
San Huệ Huyền, Hoa Viên bảo trợ việc xây dựng một 
thiền viện khác là Diệu Tâm tự, vốn là một dinh thự 
ở vùng quê do Hoa Viên cúng dường. Sau khi Đại 
Đăng tịch năm 1337, Hoa Viên lựa chọn việc tiếp tục 
tu thiền với Quan San, dù vẫn bảo trợ cho vị kế thừa 
chùa Đại Đức là Triệt Ông Nghĩa Hanh. 

Lúc sinh thời Đại Đăng, hai vị hoàng để Hậu- 
Đề-Hồ và Hoa Viên đề cao uy tín của Sư bằng cách 
phong tước hiệu “Quốc Sư”. Pháp hiệu ban đầu của 
Đại Đăng là Tông Phong Diệu Siêu. Hoa Viên ban 
thụy là “Hưng Thiền Đại Đăng Quốc Sư”, và Hậu- 
Đề-Hồ phong hiệu cho Sư là “Cao Chiếu Chánh Đăng 
Quốc Sư”. Trong tư liệu còn tồn tại, danh xưng “Quốc 
Sư” đầu tiên trong sắc dụ năm 1333 của Hậu-Đề-Hỗ 
ban lệnh một dòng kế thừa duy nhất, chỗ tên “Tông 
Phong Quốc Sư” được sử dụng như là một hình thức 
địa chỉ. Sự kết hợp khác thường này giữa tên riêng 
với chữ “Quốc Sư” chỉ có thể là do lòng quý trọng của 
Hậu-Đề-Hồ đối với Đại Đăng. 


73 


M526 
<8 4 {84m 
MU X49 TÁC À^ : 


The first complete Kokushi title appears in 
Hanazono“s 1337 reconfirmation of Daitokuji“s single- 
line succession, which ends with a salutation to “Zen 
Master Kozen Daito Kokushi.” Granting a title at 
this point in Daito's career was an appropriate final 
tribute to a master nearing death, and it was another 
way to counteract Daitokujis loss of influence after 
Go-Daigo“s fall (the new title may even have been the 
primary rationale for the proclamation). 


The title credited to Go-Daigo, “Kosho Shoto 
Kokushi,” does not appear on any extant documert. lt 
seems that “Shoto” was granted during Daitos lifetime 
and that “Kosho” was awarded posthumously, when 
the defeated Go-Daigo was confined to the Yoshino 
mountains near Nara. The decree awarding “Kosho,” 
dated the fourth month of 1339, ¡is addressed to 
Tetto. This scroll is sometimes credited to Emperor 
Go-Murakami (reigned 1339-1368), but even so the 
title itself could have been determined by Go-Daigo. 


A subtle rivalry developed between Go-Daigo 
and Hanazono, yet it was tame in comparison with 
the bitter divisions of the age. Four years into Go- 
Daigo'”s reign Hanazono twice praised his successor in 
his diary. 


76 


Tước hiệu Quốc Sư đầy đủ đầu tiên xuất hiện 
trong giấy tái xác nhận của Hoa Viên năm 1337 về 
một dòng phái duy nhất kế thừa trụ trì chùa Đại Đức, 
kết thúc với câu chào gửi đến “Thiền sư Hưng Thiền 
Đại Đăng Quốc Sư”. Ban hiệu vào thời điểm này trong 
đạo nghiệp của Đại Đăng là sự cúng dường cuối cùng 
thích đáng gửi đến một bậc thầy sắp gần cái chết, và 
đó là một kiểu khác chống đỡ việc chùa Đại Đức mất 
ảnh hưởng sau khi Hậu-Đề-Hồ thoái vị (tước hiệu 
mới có thê là nhân tô căn bản cho sự công bô). 

Tước hiệu do Hậu-Đề-Hỗ ban cho, “Cao Chiếu 
Chánh Đăng Quốc Sư”, không thấy xuất hiện trong 
bất cứ tư liệu nào hiện còn. Hình như “Chánh Đăng” 
được phong khi Đại Đăng còn sinh thời và “Cao 
Chiếu” là thụy khi Hậu-Đề-Hồỗ bại trận bị quản thúc 
trong dãy núi Cất Dã gần Nại Lương. Chiếu chỉ sắc 
phong “Cao Chiếu” ghi tháng thứ tư năm 1339, được 
gửi đến Triệt Ông. Cuộn giấy này đôi khi được cho 
là của Nhật hoàng Hậu-Thôn-Thượng (trị vì 1339- 
1368), nhưng cho dù như thế tước vị phải được Hậu- 
Đề-Hồ xác định. 

Một sự kình chống tinh tế đã xảy ra giữa Hậu- 
Đề-Hồ và Hoa Viên, song đã được chế ngự vì sự phân 
hóa cay đắng của thời cuộc. Bốn năm trong triều đại 
Hậu-Đề-Hồ trị vì, Hoa Viên hai lần ca tụng người kế 
nhiệm trong cuốn Nhật ký của ông. 


77 


His tone changed, however, in the tenth 
month of 1325, during the early period in which 
the two emperors were vying with each other ¡n 
their patronage of Daito. After describing a meeting 
between Go-Daigo and Muso, Hanazono criticized 
them both: “Everyone says that His Majesty [Go-Daigo] 
earnestly desires the Buddha-Dharma to flourish. So l 
do not understand why he tries to make a secret of his 
reliance on [Muso). To treat this man as a venerable 
abbot ¡is to destroy the patriarchal succession of 
the Zen school. One cannot help but grieve.” The 
two emperors frequently duplicated decrees to 
Daito. When Hanazono designated Daitokuji as an 
imperial prayer center, Go-Daigo followed suit. Go- 
Daigo limited Daitokujis abbacy to one lineage, and 
Hanazono repeated the command four years later. 
Hanazono granted a Kokushi title; Go-Daigo ignored it 
and granted his own. 


lt is difficult to gauge Daito's response to the 
gradual elaboration of patronage. The traditional view 
within Zen is that he was so devoted to the training 
of his monks that he was oblivious to such worldly 
matters as politics or patronage. Early biographers 
claim that he protested two of Go-Daigos  major 
proclamations: the imperial prayer center decree of 
1325 and the first Gozan decree of 1333. 


78 


Tuy nhiên luận điệu của ông thay đôi vào tháng 
mười năm 1325, ở thời kỳ đầu khi hai vị hoàng đế 
ganh đua trong sự bảo trợ Đại Đăng. Sau khi tả lại 
cuộc gặp gỡ giữa Hậu-Đề-Hồ và Mộng Song, Hoa 
Viên phê bình cả hai: “Ai cũng bảo Vua [Hậu-Đề-Hỏ] 
khao khát Phật pháp hưng long. Thế tôi không hiểu vì 
sao Vua lại cỗ giữ bí mật sự liên hệ [với Mộng Song]. 
Đối xử với vị này như một vị trụ trì tôn kính tức là 
hủy diệt tô vị của Thiền tông. Ta không thể giúp đỡ 
mà còn phải bất bình”. Hai vị hoàng đế thường ban 
hành sắc dụ cho Đại Đăng. Khi Hoa Viên chỉ định 
chùa Đại Đức là trung tâm cầu nguyện của hoàng gia, 
Hậu-Đề-Hồ cũng y theo. Hậu-Đề-Hồ hạn chế chức vị 
trụ trì chùa Đại Đức cho một dòng kế thừa duy nhất 
thì Hoa Viên lặp lại mệnh lệnh này bốn năm sau đó. 
Hoa Viên phong hiệu Quốc Sư; Hậu-Đề-Hồ không 
biết và cũng tự ý phong theo. 

Khó mà lường được phản ứng của Đại Đăng đối 
với sự thành lập chế độ bảo trợ. Quan điểm theo truyền 
thống trong nhà Thiền cho rằng Sư quá nhiệt tâm 
trong sự giáo dưỡng tăng chúng cho nên Sư không để 
ý những công việc thế gian như chính trị hoặc sự bảo 
trợ. Những nhà viết tiêu sử đầu tiên cho rằng Sư phản 
đối hai công bố chính của Hậu-Đề-Hồ: sắc dụ năm 
1325 chọn chùa làm trung tâm cầu nguyện của hoàng 
tộc và sắc dụ 1333 xếp chùa đứng đầu Ngũ Sơn. 


79 


Japanese scholar Hirano Saja believes that the 
imperial favors were a “terrible nuisance” to Daito and 
the apparent competition between the two emperors 
an added “headache.” Yet a reading ofthe documentary 
evidence, including Daitos numerous expressions of 
gratitude in response to the gifts and decrees, gives 
the impression that he sincerely welcomed whatever 
support he could muster. lf Daito had really wanted 
to reject imperial patronage, he could have moved 
away from Kyoto, as a number of his predecessors 
and contemporaries did. Instead, he sustained the 
support of two “rival” emperors for a decade and a 
half, handling matters so adroitly that both patrons 
remained eager to honor him even after his death. 


When Daito moved to Murasakino in 1319, 
at the age of thirty-seven, he lacked institutional 
standing, influential patrons, and public recognition. 
In 1334, when the master was fifty-two, his new 
temple was ranked at the top of the Gozan system. 
During this fifteen-year period Daito had emerged 
from relative obscurity to a position of authority in 
the expanding world of Japanese Zen. His role as 
founder and abbot of Daitokuji became central to his 
Zen legacy—for the historical event itself and for the 
religious interpretation given to that achievement. 


S0 


Nhà học giả Nhật Hirano Sòjò tin rằng những 
ân huệ của hoàng gia là sự “phiền toái kinh khủng” 
đối với Đại Đăng và sự ganh đua thấy rõ giữa hai 
vị hoàng đề làm tăng thêm “cơn đau đầu”. Song đọc 
bằng chứng trong tư liệu, bao gồm nhiều câu nói biết 
ơn của Đại Đăng đáp lại quà cúng dường và các sắc 
dụ, ta có cảm giác là Sư thành thật hoan hÿ với bất cứ 
sự chịu đựng nào bắt Sư phải ráng sức. Nếu thực sự 
Đại Đăng muốn bác bỏ sự bảo trợ của hoàng gia, Sư 
đã phải rời xa Kyoto, như một số vị tiền bối và đồng 
thời đã từng làm. Thay vào đó, Sư kham nhẫn đối với 
sự ủng hộ của hai vị hoảng đề “đối thủ” suốt mười 
lăm năm, xử sự khéo léo đến đỗi cả hai vị bảo trợ vẫn 
mong muốn tôn vinh Sư ngay cả sau khi Sư tịch. 

Khi Đại Đăng dời đến Sài Dã năm 1319, vào 
tuổi ba mươi bảy, Sư mất đi cơ sở, đại thí chủ thế lực 
và sự công nhận của quần chúng. Năm 1334, khi Sư 
năm mươi hai tuôi, ngôi chùa mới của Sư được xếp 
lên hàng đầu của hệ thống Ngũ Sơn. Trong thời kỳ 
mười lăm năm này Đại Đăng đã xuất hiện từ bóng tối 
đi đến một địa vị quyền năng trong sự mở rộng thế 
giới Thiền tông Nhật Bản. Vai trò người kiến lập và 
trụ trì Đại Đức tự của Sư trở thành chánh yếu trong 
di sản nhà ThiỀền— đối với bản thân của một biến cố 
lịch sử và đối với sự biện giải tôn giáo dành cho việc 
thành tựu này. 


S1 


The Daito depicted in the biographical materials 
isẳÏ a figure whose search for self-realization was 
untainted by worldly ambition, whose development 
included a proper hiatus between enlightenment and 
a public career, and whose intentions in founding a 
temple were genuinely spiritual. He thus came to 
represent an ideal resolution of the ever-present 
tension between the individual Zen practitioner and 
the Zen institution: a free spirit who can operate 
skillfully within the system, bending it to unselfish 
purposes without allowing it to sap his energy or 
cloud his insight. 


82 


Đại Đăng được mô tả trong những tư liệu và tự 
truyện là một nhân vật mà sự truy tìm giác ngộ không 
bị tham vọng thế gian làm ô uế, cũng như sự tiến tu 
vẫn tiếp tục ngay chỗ gián đoạn giữa giác ngộ và đạo 
nghiệp có tính quần chúng, và là người chỉ có một ý 
định thuần túy tâm linh chân chánh trong việc kiến 
lập một ngôi chùa. Vì vậy Sư đại biểu cho một giải 
pháp lý tưởng trong sự căng thắng luôn luôn hiện hữu 
giữa cá nhân một hành giả tu Thiền và tô chức của 
Thiền tông: một tinh thần tự tại có thể vận dụng khôn 
khéo trong nội bộ tô chức, cúi mình vì những mục 
tiêu vô ngã mà không cho phép làm hao hụt đạo lực 
cũng như làm mờ đục trí tuệ của mình. 

+ 


83 


6 


ENLIGHTENMENT AND 
AUTHENTICITY 


WHEN GEN'E ASKED, “What is Zen?” in the 
Shochu Debate, he raised a question that the pioneers 
of Japanese Zen needed to answer for themselves as 
well as others. Several factors fueled the inquiry into 
the essence and principal features of Zen. Zen was 
originally a foreign religion in Japan, recognizable as 
Buddhist but alien in many respects. 


84 


6 


GIÁC NGỘ VÀ CHÂN CHÁNH 


Khi Huyền Huệ hỏi “Thiền là gì?” trong cuộc 
Tranh Luận Chánh Trung, Ngài đã nên lên câu hỏi 
mà các vị khai tô trong Thiền tông Nhật Bản đều cần 
phải trả lời cho chính mình, cũng như cho người khác. 
Nhiều yếu tố như đồ dầu thêm vào câu hỏi đến tận 
bản thê và những nét đặc trưng chính yếu của Thiên. 
Thiền tông ngay từ đầu là một tôn giáo phương ngoại 
ở Nhật, được nhìn nhận là của đạo Phật, nhưng xa lạ 
trên nhiều phương diện. 


85 


The large Chinese-style Zen monasteries in 
Kamakura and Kyoto represented novel forms of 
architecture, ritual, dress, etiquette, and language. 
Monks sought not only to comprehend such unfamiliar 
traits but to embrace them intimately and personally. 
Political considerations also affected conceptions 
of orthodoxy and heterodoxy, as individual masters 
and emergent lineages struggled to gain influence. 
Moreover, the Ch“an/Zen tradition was itselfimmersed 
in an ongoing process of self-definition and self- 
examination. In one form or another, practitioners 
confronted challenging questions: What is a correct 
understanding of Zen and how ¡s it demonstrated? 
What is the mainstream of this tradition and what 
falls outside it? 


Questions of authenticity and legitimacy were 
also of vital concern in medieval Japanese society 
generally. The warriors who had displaced the nobility 
as the country“s ruling elite were still regarded as 
uSUurpers in some quarters, and they attempted to 
enhance their legitimacy through any available means, 
from acquired titles to the trappings of culture. 


Số 


Các ngôi thiền viện theo kiểu Trung Hoa to lớn ở 
Liêm Thương và Kyoto trình bày đường nét kiến trúc 
mới mẻ, từ nghi thức, y áo, cách giao thiệp và ngôn 
ngữ cũng mới lạ. Các tăng sĩ không những chỉ tìm 
hiểu những đặc tính xa lạ mà còn năm giữ những đặc 
tính này một cách mật thiết và cho riêng mình. Những 
lý do chính trị cũng làm ảnh hưởng đến quan điểm 
về chính thống và không chính thống, cũng như về 
bản thân các thiền sư và các dòng phái tranh chấp lẫn 
nhau đỀ tạo ảnh hưởng. Hơn thế nữa, bản thân truyền 
thống nhà Thiền nằm trong một tiễn trình thực sự tự 
xác định và tự quán chiếu. Dưới hình thức này hay 
hình thức khác, các hành giả đương đầu với những 
vấn đề gay go thử thách: Hiểu biết chân chánh Thiền 
là gì? Và làm sao chỉ ra? Đâu là dòng mạch chính của 
Thiên tông và cái gì rơi rớt bên ngoài đối với những 
đặc tính chính của Thiền tông Nhật Bản. 

Vấn đề về sự chân thực và chính thống cũng là 
vấn đề sống chết trong xã hội Nhật thời trung đại nói 
chung. Giai cấp chiến sĩ đã thay thế giai cấp quý tộc ở 
địa VỊ cao cấp lãnh đạo xứ sở, và họ cũng còn bị xem 
là kẻ cướp đoạt trong một vài khu vực, họ cô đề cao 
sự hợp pháp của mình với bất kỳ phương tiện nào, từ 
việc sở đắc tước vị đến những bộ lễ phục văn minh. 


87 


The legitimacy of the imperial succession became 
another source of tension after the imperial family 
split into two branches. Though representatives of 
the “two courts” alternated amicably for a period, 
political pressures generated uncertainty about the 
true succession and the criteria used to establish 
it. One courtier, Kitabatake Chikafusa, was impelled 
to reexamine the entire history of Japan“s imperial 
descent in his treatise of 1339. 


In the realm of religion, analogous issues 
stirred a number of Buddhist sects besides Zen. For 
instance, a struggle for leadership in the True Pure 
Land Jodo Shinshu) sect was couched in terms of 
the authenticity of spiritual succession. Kakunyo 
(1270-1351), unable to assert authority simply by 
virtue of his blood relation to the founder Shinran, 
further claimed to be the privileged recipient of a 
spiritual transmission from Shinran, allegedly passed 
from master to disciple over three generations. The 
general uncertainty about legitimacy in other sectors 
of Japanese society undoubtedly intensified the 
discourse about authenticity within Zen. 


Controversy about the elements of authentic Zen 
was most factious early in the period of transmission; 
Dogens well-articulated and often strident stands are 
especially revealing. 


88 


Tính chất hợp pháp của sự kế vị ngôi báu trở 
thành nguồn gốc căng thắng sau khi hoàng gia chia rẽ 
thành hai nhánh. Mặc dù đại diện của “hai triều đình” 
thay phiên nhau lên ngôi một cách thân thiện trong 
một thời gian, những áp lực quân sự đã phát sinh tình 
trạng thiếu ôn định chung quanh sự kế vị chánh thống 
và những tiêu chuẩn thường dùng đề an lập. Một triều 
thần là Bắc Thân Phòng bị bắt buộc xem lại toàn bộ 
lịch sử đế quyền suy sụp ở Nhật trong luận văn của 
ông năm 1339. 

Trong lãnh vực tôn giáo, những đề tài tương tự 
làm khuấy động một số giáo phái đạo Phật ở ngoài 
Thiên tông. Ví dụ, sự tranh chấp quyên lãnh đạo Tịnh 
Độ Chân Tông được che đậy dưới danh từ chính thông 
trong việc kế thừa trong đạo. Giác Như (1270-1351) 
không thê khăng định uy quyền của mình chỉ do liên 
hệ huyết thống với tô Thân Loan, từ đó cho mình là 
một bậc pháp khí hàng đầu nối pháp Thân Loan, viện 
cớ là thầy trò truyền nhau đã ba thế hệ. Sự bất định 
chung tính cách hợp pháp nơi các phạm vi khác trong 
xã hội Nhật chắc chắn làm gia tăng sự bàn luận về 
tính chính thống trong nhà Thiên. 

Tranh cãi về những yếu tố chính thống của Thiền 
tông càng có tính cách bè phái vào lúc đầu trong thời 
kỳ chuyên tiếp; sự liên hiệp khéo léo của Đạo Nguyên 
và thường khi phải bắt tay cả hai bên đặc biệt nồi bật. 


89 


The later pioneers, Daito prominent among 
them, begin to express a greater degree of consensus 
regarding the cardinal characteristics of Zen in Japan. 
In order to assess Daitos individual approach, it 
is helpful first to survey the contributions of his 
predecessors and peers. 


CONCEPTIONS 0F AUTHENTICITY 


All religious traditions are continually required to 
define and redefine themselves as their circumstances 
change. In the face of heterogeneity and potential 
ambiguity, adherents want to be convinced (and to 
convince others) that the teachings and practices 
they have received are authentic in every sense of the 
concept—thatis, original, genuine, real, true, credible, 
legitimate, and authoritative. The following Zen 
anecdote can be read as a story about authenticity: 


A wandering monk was climbing a mountain 
alongside a stream, on his way to the Zen monastery 
at the top, when he noticed a vegetable leaf floating 
downstream from the direction of the monastery. 
He thought, “lt is just a single leaf, but any place that 
would waste it cannot be very good,” and he turned 
to go back down the mountain. Just then he saw a 
lone monk come running down the path, chasing 
after the floating leaf. Immediately the wandering 
monk decided to enroll in the monastery at the top 
of the mountain. 


90 


Các vị khai tổ sau này, Đại Đăng là kiệt xuất 
nhất, bắt đầu biểu lộ ở mức độ cao hơn sự đồng tâm 
nhất trí đối với những đặc tính chính của Thiền tông 
Nhật Bản. Để có thể tiếp cận con người Đại Đăng, 
trước tiên nên khảo sát sự đóng góp của những vị tiền 
bối và ngang hàng của Sư. 


QUAN ĐIÊM VẺ CHÂN CHÁNH 


Mọi truyền thống tôn giáo đều liên tục định 
nghĩa và tái định nghĩa vì sự thay đôi hoàn cảnh. Trên 
phương diện về tính hỗn tạp và mơ hồ tiềm tàng, các 
tín đồ muốn có niềm tin (và thuyết phục người khác 
tin theo) rằng giáo lý và sự tu tập họ đã nhận được là 
chân chánh với mọi ý nghĩa của quan điểm—tức là 
căn bản, chơn, chánh, thật, tín, hợp pháp và có căn cứ. 
Mẫu chuyện Thiền sau đây có thể xem như giai thoại 
về chân chánh: 

Một vị tăng hành khước trên đường đi đến một thiền 
viện trên đỉnh núi. Dọc theo sườn núi có con suối, 
ông nhìn thấy có một lá rau ở hạ lưu trôi xuống từ 
phía thiền viện. Ông nghĩ rằng: “Chỉ là một lá rau 
thôi, nhưng chỗ nào làm ô uế như vậy thì không 
phải là chỗ tốt.” Và ông quay lưng Xuông núi. Lúc 
đó ông thấy một vị tăng chạy xuống từ trên núi, 
rượt theo lá rau đang trôi trên mặt nước. VỊ tăng 
hành khước liền quyết định xin vào tu viện trên núi. 


9] 


On the basis of a single leaf the traveling 
monk concluded that first-rate Zen training—and by 
extension genuine Zen itself—was not to be found 
at the mountain monastery; then a glance at a single 
monk convinced him that true Zen was being practiced 
there after all. In this case, the principle that nothing 
should be wasted (linked to Zen teachings such as 
mindfulness and the intrinsic value of all things) 
functioned as a decisive criterion of authenticity for 
the story”s protagonist. 


Every school of Buddhism claims to uphold the 
Dharma, which refers (among its many meanings) 
to the ultimate truth and the teachings propounded 
by Shakyamuni Buddha after his enlightenment. The 
earliest Buddhist texts contrasted the “true Dharma” 
(saddhammag) with mistaken views. A  Buddhist 
cosmological scheme that had great impact on 
East Asia identified eras of true Dharma (shobo in 
Japanese), counterfeit Dharma (zobo), and degenerate 
Dharma  (mappo). An influential eighth-century 
history of Ch“an lineages, the Record oƒ the Dharma 
Tregsure Down Through the Generotions (Li tai ƒa pao 
chï), was subtitled “Record in which the true and false 
are determined, the heterodox is suppressed, and the 
orthodox is revealed.” 


92 


Chỉ căn cứ trên một lá rau vị tăng hành khước 
kết luận sự tu thiền ưu việt—nói rộng là chân thiền—— 
không thê tìm thấy nơi tu viện trên núi; rồi bóng một 
vị tăng trên núi đi xuống đã thuyết phục được ông 
rằng đây là chỗ tu tập chân thiền. Trong trường hợp 
này, trên nguyên tắc không có gì gọi là ô nhiễm (liên 
quan đến giáo lý Thiền như là nhất tâm chánh niệm 
và giá trị bản hữu của muôn pháp) vận hành như một 
tiêu chuẩn quyết định về tính chất chân chánh đối với 
người tán thành giai thoại này. 

Mọi tông phái Phật giáo đều kêu gọi bảo tồn 
Phật pháp, ý muốn nói đến (trong nhiều ý nghĩa) chân 
lý tối thượng và lời dạy của đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni sau khi giác ngộ. Kinh điển Phật giáo nguyên thủy 
cho rằng “chánh pháp” tương phản với tà pháp hoặc 
tà kiến. Giản đồ vũ trụ Phật giáo có tác động lớn ở 
Đông Á đã xác định những thời kỳ chánh pháp, tượng 
pháp và mạt pháp. Một bộ sử có tầm quan trọng thuộc 
thế kỷ 8 về môn phái Thiền tên Lịch Đại Pháp Bảo 
Ký được đề tựa là “trong đó chánh và tà được biện rõ, 
ngoại lai bị đẹp bỏ và chính thống được đề cao”. 


93 


In Ch“an/Zen the concept of authenticity has been 
expressed in many ways (a Sino-Japanese character or 
compound often can function as a noun, adjective, or 
verb, just as English has authenticity, authentication, 
authentic, and authenticate). The characters sho and 
shin mean “true,” “real,” and “authentic.” They appear 
in such fixed compounds as “true Dharma” (shobo), 
“true school” (sho/u), “true vehicle” (shin/o), “true gate” 
(shomon), and “true enlightenment” (shinsho). Ch'an 
master Lin-chi combines both characters to indicate 
“true insight” (Jp. shinsho no kenge). Shingi (literally, 
“truth/falsity”) often corresponds to the notion of 
authenticity, as in the following passage by Dogen: “You 
should know that for a Buddhist it is not a matter of 
debating the superiority or inferiority of doctrines, or 
of choosing the depth or superficiality of teachings that 
matters; all we have to know is whether the practice is 
quthentic or not (shingi).” The words honbun and honrdi 
can mean “primordial,” “tundamental,” or “authentic.” 
Yuan-wu defines an “authentic master of the school” 
(Up. honbun no shushi) as one who “sets up the banner 
of the Dharma and establishes the essential teaching.” 
Dogen speaks of honbun no hito, the “authentic” or 
“primordial” person. 


94 


Trong Thiền tông quan điểm về chân chánh được 
diễn tả bằng nhiều cách (chữ hoặc cụm từ Hán-Nhật 
thường có chức năng là một danh từ, tính từ hoặc 
động từ như chữ Anh). Chữ chánh (shò) và chân (shin) 
có nghĩa thực, đúng. Chữ này xuất hiện trong chữ 
ghép như “chánh pháp”, “chánh tông”, “chân thừa”, 
“chánh môn” và “chân ngộ”. Thiền sư Lâm Tế tổng 
hợp hai chữ trên để chỉ cho “chân chánh kiến giải”. 
“Chân ngụy” thường tương quan với khái niệm về 
chân chánh, như trong đoạn văn sau của Đạo Nguyên: 
“Các ông nên biết đối với người học Phật không có 
vấn đề tranh cãi về giáo lý cao hay thấp, hoặc chọn lựa 
sâu hay cạn; mọi sự chúng ta cần biết là sự tu có chân 
chánh hay không (tức chân hay ngụy).” Các danh từ 
“bồn phận” hay “bốn lai” có thê có nghĩa là căn bản, 
nguyên thủy, hoặc chân chánh. Viên Ngộ định nghĩa 
“bồn phận tông sư” là người “dựng pháp kỳ lập tông 
chỉ”. Đạo Nguyên nói đến “bổn phận nhân” tức là 
người “chân chánh”, “nguyên bản”. 


95 


Another character sho is an important Zen 
term with a range of English renderings that include 
“authenticate,” “enlighten,” and “prove.” lt appears, 
for example, in a famous formula by Dogen: 


To study the Buddha Way ¡is to study the self; 

to study the self is to forget the self; 

to forget the self is to be quthenticated (sho) by 
all things. 


The third line can also be translated: “to forget 
the self is to be enlightened by all things,” testimony 
to the intimate link between enlightenment and 
authenticity in Zen. 


When a religion ¡s seeking to establish itself in a 
new culture, the issue of authenticity intensifies. In 
the case of Ch/an“s introduction to Japan, the pioneers 
faced considerable difficulties. Whatever “Ch⁄an” 
was, its dimensions seemed to be simultaneously 
spiritual, doctrinal, institutional, artistic, literary, and 
social. In addition, the contours of Chinese Chían 
continued to shift during a period of transmission 
that spanned nearly two centuries. Lineage rivalries 
created internal fissures, subschools prospered or 
faded, styles of teaching changed, and literary tastes 
evolved. The Chinese monks who claimed to represent 
Ch/an, whether they remained in China or emigrated 
to Japan, inevitably varied in their approaches. 


9% 


Một chữ khác, “chứng” (shỏ) là một thuật ngữ 
Thiền quan trọng, theo tiếng Anh tương đương gồm 
có “chánh”, “giác” và “chứng”. Ví dụ trong một 
phương châm nồi tiếng của Đạo Nguyên: 

Học Đạo là học tự ngã 

Học tự ngã là buông bỏ tự ngã 

Buông bỏ tự ngã là “chứng ` các pháp. 


Câu thứ ba có thê dịch là “Buông bỏ tự ngã là 
giác ngộ các pháp”, là bằng cớ về sự liên quan mật 
thiết giữa chứng ngộ và chân chánh trong Thiên. 

Khi một tôn giáo tìm cách tự đặt mình vào một 
nền văn hóa mới, đề tài về chân chánh càng phải tăng 
cường. Trường hợp Thiền du nhập vào nước Nhật, 
những vị khai tô đối đầu với nhiều khó khăn lớn lao. 
Dù cho “Thiền” là gì, thì phạm vi cũng luân phiên là 
tâm linh, giáo điển, tổ chức, nghệ thuật, văn học và xã 
hội. Thêm vào đó, tình trạng Thiền tông Trung Hoa 
tiếp tục biến đồi suốt thời kỳ chuyên tiếp bắc cầu gần 
hai thế kỷ. Sự kình chống môn phái tạo ra rạn nứt nội 
bộ, các chi phái hưng thịnh hoặc suy tàn, cách thức 
giáo huấn thay đổi, và sắc thái văn học cũng đổi thay. 
Các tăng sĩ Trung Hoa xác nhận họ là đại diện cho 
Thiền tông, dù ở lại Trung Hoa hay di cư đến Nhật, 
đều bắt buộc phải khác nhau trong đường hướng của 
họ. 


97 


In certain significant respects, Ch'an presented a 
different tableau to each of the Japanese monks who 
encountered it. 


Dogens earliest extant work, an essay called “On 
Practicing the Way” (Bendowsg), illustrates the early 
pioneers” preoccupation with the authenticity of their 
Buddhism or their Zen. In the first sentence of this work 
Dogen extols the direct transmission of the Dharma 
from one enlightened buddha to another, and then 
he declares: “That it is transmitted without deviation 
from buddha to buddha ¡is by virtue of the samadhi 
personally enjoyed [by the Buddha] (/ijuyuzanmdi), 
which is its touchstone (hyojun),” For Dogen, genuine 
Zen is the rightly transmitted Buddha-Dharma, and 
the criterion for Dharma transmission is the supreme 
enlightenment of the buddhas. In the remainder of 
the text, Dogen elaborates on this theme. As Carl 
Bielefeldt has shown, 


Dogen uses the notion of the historical tradition of 
the Buddhas and Patriarchs to distinguish his Zen 
meditation from other forms of Buddhist practice. In 
fact the entire work is dominated by an acute sense 
of this tradition and of the historical significance of 
its transmission to Japan. In his introduction to the 
text Dogen recites the legend of the transmission 
of the “Buddha mind seal” (busshinn), from 
Sakyamuni to the five houses of Ch“an. 


98 


Trên vài phương diện đáng kê, Thiền tông trình 
bày từng bức tranh khác nhau nơi mỗi tăng sĩ Nhật 
giáp mặt với thiền. 

Một tác phẩm lớn đầu tiên của Đạo Nguyên tên 
là “Biện Đạo Thoại” mô tả mối ưu tư hàng đầu của 
những vị khai tô về đặc tính chân chánh của Phật giáo 
hoặc Thiền tông của chính họ. Trong câu đầu tiên 
của tác phẩm này, Đạo Nguyên tán thán sự trực tiếp 
truyền trao Phật pháp từ một vị Phật giác ngộ đến một 
vị khác, và Ngài nói: “Đây là sự truyền trao không 
thiên lệch từ Phật đến Phật nhờ công đức chánh định 
(samàdhi) mỗi người tự thọ dụng (Tự thọ dụng tam- 
muội), đó chính là tiêu chuẩn của sự truyền trao”. Đối 
với Đạo Nguyên, chân Thiền là giác ngộ tối thượng 
của chư Phật. Cả quyên sách còn lại, Đạo Nguyên đã 
viết thật công phu về chủ đề này. Như Carl Bielefeldt 
đã nói: 

Đạo Nguyên sử dụng khái niệm về truyền thống 
lịch sử của chư Phật và chư Tổ đề phân biệt pháp 
tu Thiền của Ngài với những pháp tu Thiền khác 
của đạo Phật. Thực ra hết tác phẩm được chỉ đạo 
bởi khả năng bén nhạy về truyền thống này và về 
ý nghĩa lịch sử của sự truyền trao ở nước Nhật. 
Trong phần dẫn nhập quyên sách Đạo Nguyên kể 
lại huyền thoại về truyền trao “Phật tâm ấn” từ đức 
Thích-ca Mâu-ni đến Ngũ gia tông phái ở Trung 
Hoa. 


99 


This tradiion represents the  “orthodox 
transmission” (shoden), the “authentic buddha- 
dharma” (shinjitsu no buppo), the “unadulterated 
buddha-dharmo” (junichi no buppo), brought to 
the East by the First Patriarch, Bodhidharma, and 
spread there by the Sixth Patriarch, Hui-neng. 


About ten years after Dogen wrote Bendowg, 
he wrote an essay called “The Way of the Buddha” 
(Butsudo) in which he addressed the authenticity 
of the transmission in a more sectarian fashion. He 
traced the spiritual genealogy of Chan from the 
Indian patriarchs specifically to his own Chinese 
teacher and asserted that the lineage he represented 
was the only one that was genuine: “There is no other 
transmission; there is no other school.” 


When was authentic Chan first introduced to 
Japan? When did the Japanese really understand 
Ch“an? When did Zen in Japan become truly Japanese? 
These questions conceal further normative issues 
involving the nature of “Chinese Ch/an” and “Japanese 
Zen.” Another source of complexity ¡is the wide range 
of phenomena to which the notion of authenticity 
can be applied. In the question “1s X's Zen authentic?” 
X can be replaced by a person, a temple, a text, a 
lineage, a doctrinal tenet, a type of practice, a style 
of poetry, and so on. Though many things can be 
described as “authentically Zen,”ˆ there may not be 
one single criterion that will fit all cases. 


100 


Truyền thống này đại diện cho “chánh truyền”, 
“Phật pháp của chân tông”, “Phật pháp thuần 
nhất”, do Sơ tổ Bồ-đề-đạt-ma mang đến Đông độ, 
và được Lục Tổ Huệ Năng truyền bá. 

Sau gần mười năm viết Biện Đạo Thoại, Đạo 
Nguyên viết một tiểu luận tên “Phật đạo” trong đó 
Ngài nói về sự truyền trao chân chánh có tính cách 
tông môn hơn. Ngài vẽ lại phô hệ nhà Thiền từ chư Tổ 
Ấn Độ đặc biệt đến đến các vị Thầy Trung Hoa của 
Ngài, và khẳng quyết dòng phái do Ngài đại diện là 
chính thống duy nhất: “Không có sự truyền trao nào 
khác; không có tông phái nào khác”. 

Khi nào Thiền tông chân chính du nhập Nhật 
Bản đầu tiên? Khi nào người Nhật thật sự hội Thiền? 
Khi nào Thiền ở Nhật trở thành thực sự Thiền tông 
Nhật Bản? Những câu hỏi này bao trùm các đề tài về 
tiêu chuẩn sau này liên quan đến bản chất của “Thiền 
Trung Hoa” và “Thiền Nhật Bản”. Một nguồn phức 
tạp khác là phạm vi bao la của những hiện tượng mà 
khái niệm về chân chánh có thể ứng dụng. Trong câu 
hỏi “Có phải Thiền của X là chân chánh?” X có thể 
thay thế bằng một người, một tu viện, một quyền sách, 
một dòng phái, một chủ thuyết, một pháp tu, một kiểu 
thơ, và v.v... Mặc dù nhiều sự việc có thể được tả là 
“Chân thiền”, không thể chỉ có một tiêu chuẩn duy 
nhất thích ứng với mọi trường hợp. 


101 


Scholarly treatment of the issue of authenticity 
in Zen”s transmission to Japan has been uneven and 
idiosyncratic. Widely varying criteria are cited (or 
assumed),anddifferentmastersareaccordinglysingled 
out for distinction. For example, the early pilgrim 
Kakua is described by Daigan and Alicia Matsunaga as 
“the first to receive proper Zen transmission.” Hee-jin 
Kim gives prominence to Dogen: “The Kosho-horinji 
[Koshoji] temple, founded by Dogen in 1233, thus had 
historic significance in that it was the first attempt 
ever made by the Japanese to establish ... 'pure Zenz” 
Heinrich Dumoulin stresses the arrival of the Chinese 
emigre masters, because “the Zen they all brought 
with them was authentic.“Yanagida Seizan points to 
Daito as “the first Japanese truly to touch the heart 
of the Blue CIiƒ Record.” Other scholars credit other 
masters (e.g., Eisai, Enni, Nanpo, and Muso) with 
various milestones in early Japanese Zen. 


ln recent years the assumptions that underlie 
such assessments have been subjected to fresh 
Scrutiny. 


102 


Luận bàn một cách bác học về chủ đề tính chất 
chân chánh trong sự truyền Thiền vào Nhật Bản không 
đồng đều và tùy thuộc về tư chất hoặc tính khí riêng. 
Nhiều tiêu chuẩn rất rộng đã được dẫn ra (hoặc mệnh 
danh), và nhiều vị Thầy khác nhau tùy trường hợp được 
chọn ra để phân biệt. Ví dụ, vị du tăng hành hương 
đầu tiên là Giác A được Daigan và Alicia Matsunaga 
tả là “người đầu tiên nhận được sự truyền trao Thiền 
chính thống”. Hee-jin Kim chọn Đạo Nguyên là ưu 
việt: “Chùa Hưng Thánh Bảo Lâm [Hưng Thánh 
tự], do Đạo Nguyên Xây. dựng năm 1233, có ý nghĩa 
lịch sử vì là ngôi chùa đầu tiên do người Nhật muốn 
thiết lập “Thiền thuần túy”. Heinrich Dumoulin nhấn 
mạnh đến việc các vị thiền sư Trung Hoa di dân đặt 
chân đến Nhật, bởi vì “Thiền do các vị mang theo 
mình là chân chính”. Yanagida Se1zan chọn Đại Đăng 
là “người Nhật đầu tiên thực sự chạm được tâm huyết 
của Bích Nham Lục”. Các nhà học giả khác công 
nhận các vị thầy khác (như Vĩnh Tây, Viên Nhĩ, Nam 
Phố và Mộng Song) với những mốc lịch sử khác nhau 
trong Thiền tông Nhật Bản thời kỳ đầu. 

Trong những năm gần đây những sự thừa nhận 
làm nền tảng cho những việc lượng giá trên là chủ đề 
cho việc nghiên cứu mới lại. 


103 


Rather than searching for a “pure” Chan or 
Zen, some scholars see a dynamic and ever-present 
tension between orthodoxy and heterodoxy, and they 
are reluctant to privilege one over the other. Bernard 
Faure writes: 


Thus, there is no pristine purity at the origin of 
the Zen tradition, and the “pure Zen” advocated 
by Dogen and some of his predecessors wWas 
perhaps a self-serving ideology. Zen, as a living 
religious tradition, has always had a syncretistic or 
combinatory nature .... There is no Ch/an or Zen 
tradition apart from repeated departures from the 
tradition. 


Early Japanese Zen certainly validates the 
observation that a religion is composed of many 
different voices; on some level there was a constant 
struggle to identify acceptable and unacceptable 
forms of discourse. At the same time, as we assess 
the doctrines and the behavior of influential religious 
figures, it is best not to make too sharp a distinction 
between the “pure” and the “self-serving.” Historical 
realities and hermeneutical acumen may not permit 
us to posit a Zen that would be universally regarded 
as authentic. 


104 


Thay vì tìm kiếm Thiền Trung Hoa hoặc Thiền 
Nhật Bản tỉnh thuần, vài học giả thấy một sự căng 
thắng mạnh mẽ và luôn luôn hiện hữu chánh với tà, 
chân với ngụy, và họ miễn cưỡng ưu đãi người này 
hơn người khác. Bernad Faure viết: 

Vậy, không có đặc tính tinh thần nguyên sơ ngay tại 
gốc ban đầu của đạo Thiền, và “Thiền tỉnh thuần” 
do Đạo Nguyên và một vài vị tiền bối chủ xướng 
có lẽ là một hệ tư tưởng tự dụng. Thiên, vì là một 
tôn giáo truyền thống sinh động, luôn luôn có một 
bản chất hỗn tạp và tông hợp.. . Không có đạo Thiền 
(Trung Hoa) hay đạo Thiền (Nhật Bản)... ngoải 
những bước đầu lặp đi lặp lại từ truyền thống. 


Thiền tông Nhật lúc đầu chắc chắn có giá trị khi 
xét đó là một tôn giáo gồm có nhiều tiếng nói khác 
nhau; trên một mức độ nào đó có một sự phân đấu 
thường xuyên để minh định những hình thức luận bàn 
chấp nhận được hoặc không chấp nhận được. Đồng 
thời, như chúng ta định được chủ thuyết và thái độ 
của những nhân vật tôn giáo có uy thế, tốt nhất là 
không để cho sự phân biệt giữa “tinh thuần” và “tự 
dụng” quá sắc bén. Những thực tế lịch sử và sự nhạy 
bén về luận giải tôn giáo sẽ không cho phép chúng 
ta thừa nhận một nền Thiền tông được xem là chân 
chánh một cách rộng khắp. 


105 


Yet it does not follow from such interpretive 
complexities that the teachings of the pioneers should 
be viewed only as sectarian or ideological power 
struggles. 


ENLIGHTENMENT 


In the Blue Cliƒ Record, Yuan-wu poses a 
fundamental question: 


Jewels are tested with fire, gold ¡is tested with a 
stone; a sword is tested with a hair, water is tested 
with a pole. In the school of the patch robed monks, 
in one word, one phrase, one act, one state, one 
exit, one entry, one encounter, one response, you 
must see whether someone ¡is deep or shallow, 
you must see whether he ¡is facing forwards or 
backwards. But tell me, what will you use to test 
him with? 

For Ch'an and Zen masters, enlightenment is the 
primary criterion of authenticity, and all other criteria 
are linked to it in some way. Through training and 
awakening, the masters assert, one can realize one“s 
essential nature, the ground of one“s existence. The 
primacy of enlightenment in Zen and other schools of 
Buddhism is widely recognized. D. T. Suzuki makes the 
point emphatically: 


106 


“Tuy nhiên không nên tuân theo những phức tạp 
đã dẫn giải cho rằng những lời dạy của các vị khai tô 
phải được nhìn chỉ là thuộc môn phái hoặc sự tranh 
đấu mạnh mẽ ý thức hệ. 


GIÁC NGỘ 


Trong Bích Nham Lục, Viên Ngộ đặt ra một vấn 
đề cơ bản: 

Ngọc được thử với lửa, vàng thử với đá, kiếm thử 
với lông, nước thử với cây sảo. Trong tông môn 
của nạp tăng, một chữ, một câu, một hành động, 
một lời nói, một ra, một vào, một hỏi, một đáp, ông 
phải thấy được ai là sâu là cạn, ông phải thấy người 
đó ở trước mặt bước tới hay bước lui. Nhưng hãy 
cho ta biết ông thử người đó ra sao? 

Đối với thiền sư, giác ngộ là tiêu chuẩn hàng đầu 
của sự chân chánh, và mọi tiêu chuẩn khác đều liên hệ 
với tiêu chuẩn giác ngộ bằng cách này hay cách khác. 
Qua sự tu tập và chứng ngộ, vị Thây. sẽ khăng quyết 
một thiền sinh kiến tánh, đạt được nền tảng sự hiện 
hữu của chính mình. Tính ưu việt của giác ngộ trong 
Thiền và các tông phái khác của Phật giáo được thừa 
nhận rộng rãi. D. T. Suzuki nhân mạnh điểm này: 


107 


Enlightenment occupies the central point of teaching 
in all schools of Buddhism, Hinayana and Mahayana, 
“self-power” and “other-power,” the Holy Path and 
the Pure Land, because the Buddha”s teachings all 
start from his enlightenment experience, about 
2,500 years ago in the northern part of India. 
Every Buddhist is, therefore, expected to receive 
enlightenment either ¡in this world or in one of his 
future lives. Without enlightenment, either already 
realized or to be realized somehow and sometime 
and somewhere, there will be no Buddhism. Zen is 
no exception. In fact, it is Zen that makes the most of 
enlipghtenment, or sdfori. 


Although Suzukis appraisal reflects his 
admiration for Zen, it acknowledges that even within 
Buddhism there are many different ways of conceiving 
and expressing “enlightenmentZ The Theravada 
tradition, for instance, equates it with the realization 
that all conditioned things are impermanent, lack self- 
existence, and entail suffering. For many East Asian 
followers of Pure Land Buddhism, enlightenment is 
anticipated to occur after death, through the saving 
power of Amida Buddha or the earnest devotions 
of one”s living descendants. In apparent contrast, a 
Tibetan Buddhist might seek enlightenment through 
identification with a cosmic buddha and an ecstatic 
transformation of consciousness. 


108 


Giác ngộ chiếm trọng tâm giáo lý trong tất cả tông 
phái đạo Phật, tiểu thừa lẫn đại thừa, “tự lực” và 
“tha lực”, Thánh đạo và Tịnh độ, bởi vì lời dạy 
của đức Phật từ kinh nghiệm chứng ngộ, cách đây 
hai ngàn năm trăm năm ở phía Bắc Ấn Độ. Mọi 
người tu Phật đều kỳ vọng đạt ngộ dù ở kiếp này 
hoặc kiếp sau. Không có giác ngộ, dù đã nhận ra 
rồi hoặc được nhận ra bằng cách nào đó, một lúc 
nào đó, ở đâu đó, cũng không có Phật đạo. Thiền 
không có ngoại lệ. Thực sự, chính Thiền khiến cho 
giác ngộ nhiều nhất, hoặc kiến tánh. 

Dù cho những lời tán tụng của Suzuki phản ánh 
lòng ngưỡng mộ Thiền, cũng cho biết ngay cả trong 
nội bộ Phật giáo có nhiều cách nhận thức và diễn tả 
“giác ngộ” khác nhau. Như Phật giáo nguyên thủy 
(Theravada) cho giác ngộ ngang với sự nhận hiểu các 
pháp duyên hợp là vô thường, vô ngã và gây ra đau 
khổ. Đối với nhiều tín đồ các nước Đông Á theo Phật 
giáo Tịnh Độ, giác ngộ được dự đoán sẽ xảy ra sau 
khi chết, nhờ công năng cứu độ của đức Phật A DI Đà, 
hoặc nhờ lời cầu nguyện tha thiết thành tâm của con 
cháu họ còn sống trên dương thế. Phật giáo Tây Tạng, 
sơ bộ có vẻ tương phản, tìm giác ngộ qua sự đồng 
nhất với một vị Phật vũ trụ và sự chuyên hóa tâm thức 
bằng cách nhập định. 


109 


In the Chan/Zen tradition some of the oldest 
ways of expressing enlightenment were metaphoric: 
a mirror free of dust, the dispersal of clouds, the 
bright flame of a lamp, and so on. Early Ch/an 
texts also offered more discursive descriptions of 
enlightenment, as in the following portrayal ofthose 
who have achieved buddhahood: 


[They] are enlightened to the Dharma-nature and 
distinctly illuminate the mind that is the source [of 
all things]. They do not generate false thoughts, 
never fail in correct mindfulness, and extinguish the 
illusion of personal possession. Because of this, they 
are not subject to birth and death. Since they are 
not subject to birth and death, they have achieved 
the ultimate state of serene extinction [nirvanal]. 
Since they have achieved serene extinction, the 
myriad pleasures naturally accrue to them. 


A  time-honored Ch“an/Zen term for 
enlightenment ¡is “seeing the nature” (chien-hsing 
in Chinese; kensho in Japanese), which may also be 
rendered ¡in English as “seeing True-nature,” “seeing 
one”s own true nature,” or a comparable expression. 
The most important early use of this term ¡is found 
in the Platƒorm Sutra (compiled in the ninth century), 
where it plays a prominent role in the teachings 


attributed to the Ch“an patriarch Hui-neng. 


110 


Trong đạo Thiên cách biểu thị giác ngộ cổ truyền 
nhất đều dùng ảnh tượng: tắm gương sạch bụi, mây 
tan hết, ngọn đèn chiếu sáng, và v.v... Những bản văn 
Thiền đầu tiên cũng đưa ra những sự mô tả về giác 
ngộ có vẻ biện luận hơn, như chân dung sau đây của 
những vị đã chứng Phật quả: 


[Họ] đã giác ngộ Pháp tánh và rõ ràng sáng tâm, 
tâm sáng đó chính là cội nguồn [của các Pháp]. Họ 
không còn sinh khởi vọng tưởng, không. bao giờ 
lạc mất chánh niệm, và đập tắt ảo tưởng về sở hữu 
cá nhân. Chính vì thế, họ không còn kẹt vào sanh 
tử. Từ khi thoát khỏi sanh tử, họ đạt đến trạng thái 
rốt ráo của sự tịch diệt [niết bàn]. Từ khi họ đạt đến 
tịch diệt, muôn vàn hỷ lạc tự nhiên tụ về họ. 


Một thuật ngữ Thiền về giác ngộ được ưa chuộng 
lâu đời là “kiến tánh”. Từ này được dùng lần đầu và 
trọng thê nhất ở kinh Pháp Bảo Đàn (thế kỷ 9), và giữ 
vai trò hàng đầu trong giáo lý của Lục Tổ Huệ Năng. 


1II 


To “see” one”s own original nature is to discover 
and experience universal Buddha-nature, which ¡is 
inherent in all beings whether they are enlightened 
or not. Another influential locus classicus of kensho 
is the four-line stanza, traditionally attributed to 
Bodhidharma, that Zen has long used to define itself: 


A separate transmission outside the teachings; 
Not depending on words and letters. 

Point straight at man“s [own] mind; 

See [one“s own true] nature and become Buddha. 


The most crucial line is the last, in which seeing 
one'”s true nature and the attainment of buddhahood 
are equated unambiguously. Ironically, this cardinal 
Zen declaration about the inadequacy of language is 
presented as a memorable verse, with exactly four 
characters in each line. 


A classic controversy that reverberated within 
Ch“anfor centuries considered whether enlightenment 
was “sudden” or “gradual.” The Southern School of 
Chían, which claimed to follow the Sixth Patriarch 
Hui-neng, was identified with sudden enlightenment, 
whereas the Northern School, personified by the 
historically influential master Shen-hsiu (606?-706), 
was linked to gradual enlightenment. In fact, the 
approaches of the two schools were closer to each 
other and more complex than the typology that was 
codified by tradition. 


112 


“Chiếu kiến” vào bản tánh của chính mình là 
khám phá và chứng nghiệm Phật tánh trùm khắp, vốn 
có sẵn nơi mọi chúng sanh dù họ đã giác ngộ rồi hay 
chưa. Một phương châm cô điển có tầm ảnh hưởng 
lớn về kiến tánh là bài kệ bốn câu của tổ Bồ-đề-đạt- 
ma mà nhà Thiền thường dùng để định nghĩa cho tông 
phong của mình: 


Giáo ngoại biệt truyền (7uyễn riêng ngoài giáo) 


Bắt lập văn tự (Không lập văn tự) 
Trực chỉ nhân tâm (Chỉ thăng tâm người) 


Kiến tánh thành Phật (Kiến ánh thành Phật) 

Câu then chốt nhất là ở dòng cuối, kiến tánh và 
thành Phật đều rõ ràng ngang nhau. Nhưng trớ trêu 
thay, câu Thiền ngữ ách yếu này về sự không thích 
đáng của ngôn ngữ lại phô bày thành một bài kệ đáng 
ghi nhớ, với vốn chữ Hán ở mỗi dòng kệ (thể thơ tứ 
tuyệt). 

Cuộc tranh luận cô điển xảy ra trong nhà Thiền 
nhiều thế kỷ cho rằng giác ngộ hoặc là “đốn” hoặc là 
“tiệm”. Phái Nam thiền tuyên bố theo đường lối của 
Lục Tổ Huệ Năng tức là đốn ngộ, trong khi Bắc thiền 
hiện thân qua đại sư Thần Tú (606?-706), người có 
ảnh hưởng lớn về mặt lịch sử, theo đường lối tiệm 
ngộ. Thực ra, xu hướng của cả hai phái cũng kề cận 
nhau và phức tạp hơn sự phân loại mà chúng ta đã hệ 
thống hóa theo truyền thống. 


113 


The masters of the triumphant Southern School 
held that sudden awakening could transform one 
instantly into a buddha, though in practice they usually 
conceded that an abrupt insight should he followed 
by sustained cultivation. Formulations implying that 
cultivation beƒfore enlightenment was a means to an 
end were rejected for their apparent dualism. 


lt goes without saying that enlightenment was 
as central to Japanese Zen as to Chinese Chan. The 
vocabulary of Japanese Zen ¡is replete with terms 
and expressions that signify enlightenment, most of 
them rooted in Chinese and Indian Buddhism. Besides 
satori and kensho, one finds awakening (kqku), true 
awakening (shogadku), perfect awakening (engdku), 
insight (sei), attaining the Way (/odo), becoming 
Buddha (/obutsu), opening the eye (kaigen), liberation 
(gedatsu), authenticaton (sho), the great death 
(dơishi), self-enlightenment without a teacher (mushi 
dokugo), great satori with full penetration (taigo 
tettei), and peerless perfect enlightenment (anokutara 
sanmydku sanbodøi). All these nouns have verb forms 
as well. Other Zen expressions too numerous to list 
also point to enlightenment: “To settle the one great 
matter,” “To cụt through the storehouse consciousness 
with one blow,” “To leap directly into the land of 
Tathagata Buddha,” and so on. 


Certain conceptions of enlightenment were 
universally shared among the Japanese Zen pioneers. 


114 


Các vị thầy của phái Nam thiền thắng thế cho 
rằng đón ngộ có thể chuyên một phàm nhân tức khắc 
thành một vị Phật, cho dù họ vẫn thừa nhận trong sự 
tu tập một cái ngộ đột biến phải được tiếp tục công 
phu kiên trì sau đó. Những lời phát biểu ngụ ý sự tu 
tập trước khi giác ngộ là một phương tiện đi đến cứu 
cánh đều bị loại trừ vì mang tính nhị nguyên. 

Điều khỏi cần nói rằng giác ngộ là trung tâm 
điểm của Thiền tông Nhật Bản lẫn Trung Hoa. Danh 
từ trong nhà Thiền Nhật Bản đầy ắp những chữ và 
những câu có nghĩa là giác ngộ, đa phần có ngữ nguyên 
trong Phật giáo Trung Hoa và Ấn Độ. Ngoài chữ 
“ngộ” và “kiến tánh”, ta còn thấy chữ “giác”, “chánh 
giác”, “viên giác”, “tỉnh”, “thành đạo”, “thành Phật”, 
“khai nhãn”, “chứng”, “đại tử”, “vô sư độc ngộ”, “đại 
ngộ triệt để”, và “A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề”. 
Tất cả những danh từ này đều có dạng động từ y hệt. 
Những Thiền ngữ khác quá nhiều để liệt kê cũng chỉ 
cho giác ngộ: “giải quyết đại sự”, “một phát cắt đứt 
kho tàng thức”, “nhảy vọt tức khắc đến đất Như Lai”, 
Ý iu 

Vài khái niệm về giác ngộ được phổ biến cũng 
do các vị khai tô trong Thiền tông Nhật Bản. 


115 


When Bassui asserted that “the essential thing 
for enlightenment is to empty the mind of the notion 
of self,” he upheld a teaching as old as Buddhism. 
Lan-ch”i, writing for his Japanese audience, expressed 
another common point: enlightenment was not 
based on ordinary knowledge or sensation, but, once 
attained, ¡t informed the activity of the mind and the 
senses. He stated, “Turning the light around to shine 
back, knowing and seeing fundamentally inherent 
Self-nature, is called the eye of wisdom; after seeing 
one“s [Self-]nature, one may then put seeing, hearing, 
discernment, and knowledge to use.” Enlightenment 
defied conceptualization, said the masters, and yet it 
could be known as intimately as one knows whether 
a drink of water is hot or cold. It was neither a special 
state nor an “experience” like other experiences. In this 
spirit, Dogen spoke of enlightenment as boundless: 
“As for what this unexcelled enlightenment is like, 
even all the worlds in ten directions are no more than 
a fraction of unexcelled enlightenment.” 


Several meanings of “enlightenment” were 
accepted in Japanese Zen, as had been the case in 
Chinese Chían. (Though the focus here is historical, 
the same can be said of contemporary Japanese Zen.) 
The notion was flexible enough to embrace weighty 
doctrinal tenets, specific insight experiences, and 
advanced states of awareness. 


116 


Khi Bạt Đội quả quyết rằng: “Điều cơ bản để 
đạt ngộ là phải để tâm không, bặt hết khái niệm về 
ngã”, Ngài đã xác nhận một Pháp ngữ xưa như là đạo 
Phật. Lan Khê, khi viết cho thính chúng người Nhật, 
đã nêu lên tương tự: giác ngộ không phải căn cứ trên 
thế trí hoặc cảm nhận thường tình, nhưng, một khi đạt 
ngộ, sẽ báo động đến tâm thức và cảm thức. Ngài nói: 
“Hồi quang phản chiếu, biết và thấy tự tánh vốn có 
sẵn, đó gọi là có con mắt trí tuệ; một phen thấy được 
tự tánh, ta có thể có được cái dụng của thấy, nghe, 
hiểu, biết”. Giác ngộ bất chấp quan điểm khái luận, 
các thiền sư bảo như thế, nhưng mà vẫn biết được một 
cách gần gũi như thể uống nước nóng lạnh tự biết, 
không cần phải một lời nói riêng biệt nào, cũng chăng 
cần phải “chứng nghiệm” như mọi kinh nghiệm khác. 
Trong tỉnh thần này Đạo Nguyên nói về giác ngộ vô 
lượng vô biên: “Sự giác ngộ vô thượng ngay cả mười 
phương cõi giới cũng không bằng một phần nhỏ”. 

Giác ngộ có nhiều nghĩa và được Thiền tông 
Nhật Bản chấp nhận như Thiền tông Trung Hoa. 
(Mặc dù ở đây tập trung vào lịch sử, đối với Thiền 
tông đương đại cũng thế). Khái niệm đủ mềm dẻo để 
choàng khắp những giáo lý kinh điển lớn lao và kiên 
cô, những kinh nghiệm ngộ đặc thù, và những trạng 
thái cấp cao của sự tỉnh giác. 


117 


ln one of its primary meanings, enlightenment 
was equated with inherent Buddha-nature. Muso, 
for example, declared that “purity, truth, awakening, 
nirvana, and the various perfections (paramitos) all 
flow from total enlightenment,” which he identified 
with the “field of Original Nature.” Other teachers 
used terms like True Mind, Original Face, Tao (Way), 
or Self-nature as synonyms for enlightenment. 


In a second cardinal meaning, enlightenment 
embraced the full range of awakening experiences, 
from a tip-of-the-tongue taste to a profound 
realization. This usage highlighted enlightenment's 
psychological dimension as a turning point ¡in 
the spiritual development of an individual. Vivid 
descriptions of this decisive moment, like the one in 
the following passage by Bassui, spurred practitioners 
on to greater effort: 


lf you push forward with your last ounce of strength 
at the very point where the path of your thinking 
has been blocked, and then, completely stymied, 
leap with hands high ¡in the air into the tremendous 
abyss of fire confronting you—into the ever-burning 
flame of your own primordial nature—all ego- 
consciousness, all delusive feelings and thoughts 
and perceptions will perish with your ego-root, and 
the true source of your Self-nature will appear. 


118 


Một trong ý nghĩa đầu tiên của giác ngộ là tương 
đồng với Phật tánh bản hữu. Ví dụ như Mộng Song 
tuyên bố rằng “thanh tịnh, chân lý, tỉnh giác, Niết- 
bàn, và vạn hạnh ba-la-mật đều lưu xuất từ giác ngộ” 
mà Ngài đồng nhất với “Bản Tâm địa”. Những vị thầy 
khác dùng những từ như Chân Tâm, Chân Diện Mục, 
Đạo, hoặc Tự tánh đồng nghĩa với giác ngộ. 

Trong ý nghĩa cơ bản thứ nhì, giác ngộ trùm khắp 
hạng mức của những kinh nghiệm ngộ, từ hương vị 
nếm được trên đầu lưỡi đến thâm ngộ toản triệt. Công 
dụng như thế đã làm nỗi bật tầm cỡ tâm lý của giác 
ngộ như thể một bước ngoặt trong sự khai phóng 
tâm linh của một con người. Những sự trình bày huy 
hoàng về giây phút quyết định này, như một đoạn văn 
sau đây của Bạt Đội, thúc giục các hành giả nỗ lực 
nhiều hơn nữa: 


Nếu ông đây mạnh tới với chút sức lực cuối cùng 
ngay tại chốt điểm mà con đường niệm tưởng bị 
kẹt cứng, và rồi, hoàn toàn bế tắc, ông nhảy vọt 
với đôi bàn tay giơ cao lên trời vào hầm lửa trước 
mặt—vào ngọn lửa muôn đời đốt cháy bản chất sơ 
nguyên của chính ông—mọi thức tình vị ngã, mọi 
cảm thọ mê mờ và mọi niệm tưởng tri giác sẽ tiêu 
tan với gốc rê bản ngã, và chân nguyên của Tự tánh 
sẽ xuất hiện. 


119 


You will feel resurrected, all sickness having 
completely vanished, and will experience genuine 
peace and joy. You will be entirely free. 


Inathirdimportantunderstanding,enlightenment 
was at times equated with full awakening or full 
buddhahood. This concepton deemphasized a 
particular peak experience in favor of the moment-by- 
moment awareness associated with the highest degree 
of spiritual attainment. Though such a state was said 
to be beyond description, its psychological attributes 
were believed to include a nondual awareness free 
from separation between self and other, a liberating 
lack of attachment, and a spontaneous compassion 
for all beings. At this level, little distinction was made 
between the historical Buddha, cosmic buddhas, 
and practitioners so advanced as to have achieved 
buddhahood. The emigre master Lan-ch”i asserted: 


To see [True-]nature and become Buddha is to know 
ones Self-nature and sever the root of sentient 
existence .... Then there is no birth-and-death or 
delusive passions. This is provisionally termed 
“becoming Buddha.” Buddha ¡s enlightenment, the 
realization that one has never been deluded. 


In actual usage the boundaries between these 
principal meanings of “enlightenment” were not 
scrupulously observed, and a given term sometimes 
embraced more than one dimension of the concept. 


120 


Ông sẽ cảm thấy sống lại, mọi bệnh tật hoàn toàn 
tan biến, và sẽ chứng nghiệm chân lạc và chân hý. 
Ông đã hoàn toàn giải thoát. 

Trong ý nghĩa quan trọng thứ ba, giác ngộ thỉnh 
thoảng tương đương với giác ngộ viên mãn hoặc toàn 
giác. Nhận định này nhấn mạnh đến tuyệt đỉnh chứng 
nghiệm, đặc biệt tán dương sự tỉnh giác từ thời khắc 
này đến thời khắc tiếp nơi giai tầng cao nhất của sự 
chứng đạt. Mặc dù tâm thái này siêu vượt mọi diễn 
tả, những thuộc tính tâm lý được tin rằng nằm trong 
sự tỉnh giác bất nhị, ra khỏi sự phân biệt giữa ta với 
người, một sự giải thoát mọi trói buộc, và một lòng từ 
bi tự nhiên đến với tất cả chúng sinh. Ở giai tầng này, 
còn sự khác biệt nhỏ giữa vị Phật lịch sử, các vị Phật 
vũ trụ, và hành giả đã tiễn đến quả vị Phật. Thiền sư 
Lan Khê quả quyết: 


Thấy tánh và thành Phật là nhận biết tự tánh và cắt 
đứt gốc rễ của chúng sanh tánh... Rồi không còn 
sanh tử hoặc phiền não điên đảo. Đó là tạm dùng 
chữ “thành Phật”. Phật là giác ngộ, nhận ra là mình 
chưa từng mê vọng. 


Trong việc dùng chữ hiện nay, ranh giới giữa 
những ý nghĩa cơ bản của từ “giác ngộ” không được 
xem xét tỉ mỉ, và từ này đôi khi choàng qua nhiều tầm 
cỡ của khái niệm. 


121 


The ambiguity that resulted could be justified, 
however, by the conviction that the various meanings 
of enlightenment were fundamentally congruent and 
even ultimately identical. By the time Ch/an reached 
Japan, the classic controversy regarding the “sudden” 
or “gradual” nature of enlightenment had yielded 
to a widely shared formulation that accepted the 
suddenness of enlightenment and the need for both 
prior and subsequent cultivation. Variations within 
this near-consensus were more a matter of emphasis 
than of substance. Suddenness was affirmed in similar 
terms by emigre Lin-chi masters suụch as Lan-ch”¡i and 
by Japanese Rinzai masters such as Bassui. Lan-chi 
wrote: “When delusive views have all been exhausted, 
you suddenly awaken from the great dream and see 
Buddha-nature. This ¡is called “great satori with full 
penetration.”” Bassui reiterated: “When the intense 
questioning envelops every inch of you and penetrates 
to the very bottom of all bottoms, the question will 
suddenly burst and the substance of the Buddha- 
mind be revealed.... The joy of this moment cannot 
be put into words.” 


Sudden enlightenment was accepted by the early 
Japanese Soto masters as well. Dogen praised Hui- 
neng because “once he was suddenly enlightened, he 
left his mother and sought a teacher.” 


122 


Tuy nhiên sự nhập nhằng phát sinh từ đó có thê 
được biện minh, vì nhiều ý nghĩa khác nhau của từ 
giác ngộ về cơ bản đều phù hợp và thậm chí đến chỗ 
cứu cánh không khác. Vào lúc Thiền đến Nhật Bản, 
sự tranh cãi kinh điển liên quan đến tánh chất “đồn” 
hoặc “tiệm” của giác ngộ đã nhường bước trước sự 
công bồ phô biến rộng rãi thừa nhận rằng bản tính đón 
của giác ngộ, và cần phải tu tập cả hai phương diện 
trước và sau khi ngộ. Những thay đổi nằm trong gần 
như một sự thỏa thuận chung là một chủ đề để nhắn 
mạnh hơn là bản thể. Tính chất đốn được xác định 
trong ngôn ngữ của các thiền sư Lâm Tế di dân như 
Lan Khê và các thiền sư Lâm Tế Nhật Bản như Bạt 
Đội. Lan Khê viết: “Khi vọng kiến không còn nữa, 
ông đột nhiên thức tỉnh từ cơn đại mộng và nhận thấy 
Phật tánh. Đây gọi là 'đại ngộ viên mãn' ”. Bạt Đội lặp 
lại: “Khi nghi tình mãnh liệt bao trùm từng tắc nhỏ 
trong ông và xâm nhập tận đáy thắm tột cùng của mọi 
đáy thắm, nghi tình sẽ đột nhiên nỗ tung và bản thể 
của Phật tâm được khơi dậy... Niềm vui tại thời điểm 
này không thê nói nên lời.” 

Đốn ngộ cũng được các thiền sư Tào Động Nhật 
thời kỳ đầu chấp nhận. Đạo Nguyên tán thán Huệ 
Năng bởi vì “ngay khi Tổ chợt ngộ, Ngài liền rời mẹ 
già đi tìm thầy”. 


123 


Dogens descendant Keizan taught that one 
enters enlightenment when “the innate inconceivably 
clear mind is suddenly revealed and the original light 
finally shines everywhere.” Keizans heir Gasan is 
said to have awakened suddenly when he heard his 
teacher quote a Ch“an saying. 


Postenlightenment  cultivation was similarly 
recognized as indispensable by all branches of 
Zen. Because an initial awakening rarely (if ever) 
corresponded to full enlightenment, even those who 
had glimpsed their true nature were still thought to 
be vulnerable to pride, complacency, or self-delusion. 
Hence the need for further practice and the guidance 
of a qualified teacher. Bassui compared someone who 
settled prematurely for a shallow awakening to a man 
who finds copper and gives up his search for gold. 
Dogen lauded Hui-neng for seeking a teacher aƒter 
his sudden enlightenment, and Muso extolled the 
postenlightenment practice of Chao-chou, who was 
renowned for his dedication to zazen: 


This old monk was enlightened almost from birth, 
yet his practice of Chan was [unrelenting]. You 
can imagine what those who are not yet fully self- 
enlightened must dol There is an old saying: “An 
unenlightened person must strive as if he were 
mourning his parents; an enlightened person must 
also strive as if he were mourning his parents.” 


124 


Hậu duệ của Đạo Nguyên là Oánh Sơn bảo rằng 
ta đi vào ngộ khi “Tâm trong sáng vốn sẵn có và khó 
nghĩ lường bỗng nhiên được khơi dậy và bản quang 
chiếu rọi khắp nơi”. Đệ tử của Oánh Sơn là Nga Sơn 
đã chợt ngộ khi nghe thầy mình dẫn ra một thiền ngữ. 

Sự tu tập sau khi ngộ cũng vậy, được tất cả môn 
phái thiền công nhận là cần thiết. Bởi vì sự giác ngộ 
ban đầu hiếm khi là giác ngộ viên mãn, thậm chí 
những người đã thoáng thấy chân tánh của mình vẫn 
có thê bị chỉ trích là tự đắc, tự mãn, hoặc tự dối mình. 
Do đó cần tiếp tục tu tập và phải có sự hướng dẫn của 
một bậc thầy ưu tú. Bạt Đội so sánh một người đã đạt 
ngộ còn non và cạn giống như một người thấy được 
đồng rồi thôi không đi tìm vàng nữa. Đạo Nguyên 
tán thán Huệ Năng vì đi tìm thầy sau khi đốn ngộ, và 
Mộng Song ca tụng sự tu tập sau khi ngộ của Triệu 
Châu, người được biết nhiều về sự nghiệp cống hiến 
cho tọa thiền: 


Lão tăng hầu như đã giác ngộ từ thuở năm nôi, 
song sự tu tập của Ngài [không lui sụt]. Ông có thể 
nghĩ xem người chưa giác ngộ viên mãn còn phải 
như thế nào? Một cô đức? nói: “Chưa xong việc 
như đưa ma mẹ, xong việc rồi cũng như đưa ma 


”» 


mẹ”. 


8) Thiền Sư Đạo Minh Trần Tôn Túc (D.G) 


125 


The most discordant note in this early discourse 
was perhaps sounded by Dogen. Although he 
accepted many of the tenets embraced by his peers, 
he objected to the term kensho. To Dogen this 
expression suggested at least two false dualisms— 
practice versus enlightenment, and “seeing” versus 
“True-nature.” Accordingly, he criticized the famous 
line “see [True-]nature and become Buddha” from 
the stanza attributed to Bodhidharma. Although he 
acknowledged Hui-neng”s sudden enlightenment, he 
also attacked the Plaform Sutra for its endorsement 
of kensho: “In the Platfform Sutrag of the Sixth 
Patriarch are the words “to see [True-]nature: This 
work is a forgery ... not to be trusted or used by any 
descendants of the buddhas and patriarchs.” As is 
often the case with Dogen, his stance can be seen as 
a creative refinement of Zen teachings, or a partisan 
attempt to discredit a rival lineage, or both. 


AN ELUSIVE TOUCHSTONE? 


When masters such as Dogen identify the 
enlightenment of the buddhas as the criterion 
(hyojun) for authentic Dharma transmission, they do 
not subject their technical terms or their doctrinal 
assertions to Western-style philosophical analysis. 
The concept of a criterion has its own subtleties; 
when applied to such difficult topics as Dharma 
transmission, enlightenment, or Zen, the complexities 
multiply. 


126 


Điểm nghịch tai nhất trong văn bản đầu tiên 
này có lẽ làm ta nhớ lại Đạo Nguyên. Mặc dầu chấp 
nhận nhiều điểm giáo lý mà các vị ngang hàng đã 
tuân theo, Ngài bác bỏ danh xưng kiến tánh. Đối với 
Đạo Nguyên từ này gợi ra ít nhất hai vọng kiến đối 
đãi—tu đối với ngộ, và “kiến” đối với “chân tánh”. 
Theo đó, Ngài phê bình câu “kiến tánh thành Phật” 
trong bài kệ của Bồ-đề-đạt-ma. Tuy thừa nhận Huệ 
Năng đón ngộ, Ngài vẫn chỉ trích Pháp Bảo Đàn Kinh 
vì tán thành kiến tánh: “Trong Đàn Kinh của Lục Tổ 
có những chữ “kiến tánh”. Quyền kinh này là một sự 
mạo nhận... con cháu chư Phật chư Tổ không nên tin 
cũng không nên dùng”. Vì trường hợp giống với Đạo 
Nguyên cũng thường, xảy ra nên lời nói của Ngài có 
thể xem là một sự chất lọc sáng tạo trong giáo lý của 
Thiền tông, hoặc một tính toán bẻ phái muôn làm mất 
uy tín một dòng phái đối phương, hoặc cả hai. 


MỘT TIỂU CHUẦN KHÓ LÀM NGƠ 


Khi các vị thiền sư như Đạo Nguyên nhìn nhận 
sự giác ngộ của chư Phật là tiêu chuẩn truyền trao 
chánh pháp, họ không đưa ra những thuật ngữ hoặc 
những khăng định về kinh điển cho sự phân tích triết 
lý kiểu tây phương. Quan điểm về một tiêu chuẩn có 
những vi tế của nó. Khi áp dụng vào những chủ đề 
nan giải như truyền trao chánh pháp, giác ngộ, hoặc 
Thiên, tính phức tạp càng gia tăng thập bội. 


127 


In this case the Zen approach and a scholarly 
perspective seem bound to diverge. 


Within Zen, enlightenment functions as the 
criterion of authentic Zen because (it is believed) 
“enlightenment” and “Zen” do not refer to two different 
phenomena. D. T. Suzuki, speaking from this stand- 
point, asserts that “Zen and satori are synonymous.”38 
lt may be helpful here to distinguish between 
conventional and ultimate standpoints, as Buddhist 
and Zen teachers sometimes do. According to this 
approach, from the ultimate standpoint enlightenment 
is the one and only criterion of authentic Zen, even iƒ 
that truth breaks down on the conventional level. In 
other words, Dogen can assert unequivocally that the 
buddhas” enlightenment ¡is the sole touchstone of 
Dharma transmission (an ultimate-level claim) and at 
the same time argue that without a proper certificate 
of transmission one cannot be considered a Dharma 
heir (a conventional-level distinction). 


For an observer sympathetic to the Zen tradition 
but standing outside ¡ït, the relaton between 
Zen and enlightenment ¡is not as straightforward 
as the synonymity affirmed by Suzuki. The Zen 
discourse about authenticity certainly begins with 
enlightenment, but it does not end there. In a number 
of cases, enlightenment alone does not appear to 
determine or guarantee authentic Zen. 


128 


Trong trường hợp này khảo hướng về Thiền và 
triên vọng học thuật hình như băt buộc phải phân rẽ. 


Trong nhà Thiên, giác ngộ có chức năng như 
À 9 


là chân thiền vì “giác ngộ” và “thiền” không phải là 
hai hiện tượng khác nhau. D. T. Suzuki, đứng trên 
lập trường này khẳng định rằng: “Thiền và ngộ đồng 
nghĩa”. Ở đây cũng cần phân biệt giữa quan điểm có 
tính cách công ước và cứu cánh, như các vị thiền sư 
và pháp sư thường lập luận. Theo đường hướng này, 
từ quan điểm cứu cánh giác ngộ là một tiêu chuẩn 
duy nhất của chân thiền, cho dù sự thật này sụp đồ ở 
giai tầng công ước. Nói cách khác, Đạo Nguyên có 
thê khắng định không thể lập lờ nước đôi rằng sự giác 
ngộ của chư Phật là tiêu chuẩn độc nhất của sự truyền 
trao chánh pháp (yêu cầu ở giai tầng cứu cánh) và 
đồng thời lập luận rằng không có sự chứng nhận được 
truyền thừa thì không thể được xem là đệ tử nối pháp 
(tính phân biệt ở giai tầng công ước). 

Đối với một người quan sát thiện cảm với truyền 
thống Thiền nhưng đứng bên ngoài Thiền tông, tương 
quan giữa Thiền và ngộ không thăng tắt như tính 
đồng nghĩa mà Suzuki đã xác nhận. Bài viết về đặc 
tính chân chánh của Thiền chắc chăn bắt đầu với giác 
ngộ, nhưng không phải châm dứt ở đó. Trong một số 
trường hợp, giác ngộ riêng một mình không thể xác 
định hay bảo đảm chân thiên. 


129 


One finds, for example, that certifiably 
enlightened Zen monks are censured as inadequate 
or even as heterodox on other grounds. Additional 
factors prevent enlightenment from functioning as a 
self-sufficient criterion of authenticity: it is variously 
experienced, it is difficult to demonstrate, and it can 
deepen or fade over time. Masters concede that 
one may even have an enlightenment experience 
and not recognize it as such. “Do not think you wIll 
necessarily be aware of your own enlightenment,” 
Dogen reportedly taught. Nor ¡is enlightenment, 
by itself, able to establish Zen”s distinctiveness as a 
sect—there are awakened masters in other Buddhist 
and non-Buddhist traditions. 


What are the criteria for enlightenment itself? 
Again the traditional and scholarlyapproaches diverge. 
Within Zen, genuine enlightenment is supposed to 
be self-authenticating (//sho), as Dogen writes in one 
of his later essays. At the same time, Zen claims that 
enlightenment is objectively verifiable by those who 
are qualified to judge. An approximate analogy for 
the experience and its recognition might be a happily 
married mother who can tell at a glance that her 
daughter has fallen in love. The mother may not be 
able to explain “falling in love” or cause her daughter 
to feel it, but, since she has had the experience herself, 
she can recognize it in anyone she knows well. 


130 


Ta thấy, để ví dụ, có những thiền tăng đạt ngộ 
và được ấn chứng bị phê bình là không thích ứng và 
thậm chí là không chính thống trên những phương 
diện khác. Có những yếu tố phụ vào việc ngăn cản 
giác ngộ không làm tròn chức năng là một tiêu chuẩn 
tự đầy đủ của sự chân chánh trong Thiền: việc này 
được thê nghiệm rất đa dạng, rất khó chứng tỏ, và có 
thê đào sâu hoặc phai mờ qua thời gian. Các vị thầy 
thừa nhận răng ta có thể chứng ngộ nhưng không biết. 
“Đừng nghĩ rằng nhất thiết ông nhận biết mình ngộ”, 
Đạo Nguyên đã nói thế. Không hắn tự chính giác ngộ 
có khả năng thiết lập nét đặc trưng của Thiền như là 
một tông phái—có những tăng nhân giác ngộ trong 
các giáo phái đạo Phật và không phải đạo Phật. 

Những tiêu chuẩn của giác ngộ là gì? Một lần 
nữa đường hướng của học thuật và đạo giáo không 
gặp nhau. Trong nhà Thiền chân ngộ là tự chứng, như 
Đạo Nguyên đã viết trong các tiểu luận về sau. Đồng 
thời, Thiền yêu cầu ngộ phải được kiểm chứng một 
cách khách quan bởi những người có đủ năng lực 
chuyên môn thâm xét. Một sự tương tự gần đúng như 
kinh nghiệm, và nhận ra như thế sẽ giống như một bà 
mẹ đã qua hạnh phúc hôn nhân chỉ một thoáng nhìn 
có thê biết ngay con gái của mình đang yêu. Bà mẹ 
không thê nảo giải thích “đang yêu” hoặc làm cho cô 
con gái cảm nhận được, nhưng, vì bà có kinh nghiệm 
bản thân nên có thể nhận ra nơi bắt cứ ai bà biết rõ. 


131 


In this case, the criterion is actually the experience 
itself, though the specific signs will vary considerably. 
Similarly, a master (using his own experience as 
the criterion) is supposed to be able to recognize a 
disciple's enlightenment, even if the clue is as subtle 
as a smile. 


But, a scholar might ask, what if the mother or 
the daughter thought she had fallen in love but later 
concluded that she had not? Are there not degrees 
of depth, hidden cultural assumptions, learned 
patterns of behavior, and other factors that must also 
be considered? Zen lore is full of incidents in which 
monks who were absolutely certain of the authenticity 
of their enlightenment were sharply rebuffed by a 
teacher. Masters also challenge each other regularly. 
Eisai accused Nonin of false self-enlightenment, and 
Dogen leveled similar charges against Ta-hui. Dogen 
even rejected Ta-hui's crowning enlightenment, which 
had been sanctioned by a distinguished master. What 
are we to conclude about a “criterion” that is itself 
the focus of such heated contention? 


Scholars and practitioners may concur on one 
pointat least: in the end, all notions of “enlightenment” 
become problematic. 


132 


Trong trường hợp này, tiêu chuẩn chính là kinh 
nghiệm thân chứng thực sự, mặc dù những biểu hiện 
riêng biệt sẽ thay đồi rất nhiều. Tương tự, một vị thầy 
(thường dùng kinh nghiệm riêng của mình làm tiêu 
chuẩn) sẽ có khả năng nhận biết sự giác ngộ của đệ tử 
mình, dù cho đầu mối rất vi tế chỉ như một nụ cười. 

Nhưng, một học giả có thể thắc mắc, nêu như bà 
mẹ hoặc cô con gái nghĩ mình đã yêu mà sau này lại 
thấy rằng không phải thế? Phải chăng có những mức 
độ sâu xa khác nhau, những giả định văn hóa tiềm 
ân, những lề lối hành xử và những yếu tố khác cần 
phải xem xét? Toàn bộ sự hiểu biết và truyền thuyết 
về Thiền đẫy rẫy những việc bất ngờ: các thiền sinh 
tuyệt đối chắc chăn về chân thực ngộ của mình lại bị 
thầy từ chối đây ra một cách phũ phàng. Các vị thầy 
vẫn thường thử thách lẫn nhau. Vinh Tây kết tội Năng 
Nhẫn là ngụy giác ngộ, và Đạo Nguyên cũng buộc tội 
tương tự để chống lại Đại Huệ. Thậm chí Đạo Nguyên 
còn bác bỏ sự giác ngộ lẫy lừng của Đại Huệ đã được 
một vị thầy kiệt xuất ân chứng. Chúng ta phải kết luận 
thế nào về một “tiêu chuẩn” mà chính nó là trung tâm 
điểm của sự tranh tụng sôi nôi như thế? 

Học giả và hành giả có thê đồng ý ít nhất một 
điểm duy nhất: cuối cùng, tất cả khái niệm “giác ngộ” 
đều còn phải bàn. 


133 


Because the word reifies that which is supposed 
to be beyond reification, the more it is used, the more 
it congeals into what it is not. For Zen monks and 
masters the solution ¡is to experience enlightenment 
and live it, whereby these and other conceptual 
dilemmas come to be seen in a different light. As 
Lan-chfi taught: “Delusion and enlightenment just 
depend on the deceiving mind—in the real mind 
there is no illusion or enlightenment. Sentient beings 
and buddhas are basically deluded or enlightened 
on the basis of one mind; when you comprehend its 
true nature, then ultimately there ¡is no distinction 
between ordinary man and sage.” 

+ 


134 


Bởi vì danh từ đưa ra cụ thể một điều gì siêu 
vượt cái cụ thể, và càng được sử dụng thì càng đông 
kết lại thành một điều gì không phải là nó. Đối với 
thiền tăng và thiền sư giải pháp nằm ở chỗ phải thê 
nghiệm giác ngộ và sông được với nó, như thế vẫn 
đề này cũng như nan đề khác trong kiến giải sẽ được 
nhìn với một ánh sáng khác. Như Lan Khê đã nói: 
“Mê và ngộ chỉ tùy theo tâm hư dối—chơn tâm thì 
không có mê hoặc ngộ. Chúng sanh và chư Phật về cơ 
bản mê hoặc ngộ đều đặt trên một tâm; khi bạn nắm 
được thực tánh thì cứu cánh không có phân biệt giữa 
phàm nhân và hiền thánh”. 


+ 


135 


7 


CLARIEYTNG THE 
ESSENTIALS OF ZEN 


As A TRANSITIONAL figure who bridges the 
evolving Zen of the Kamakura period and the 
established Zen of the Muromachi period, Daito 
sheds light on his predecessors and his successors. ln 
order to assess Daito“s Zen, it is instructive to consider 
the dialogical matrix in which he operated. Scholars 
are increasingly aware of the degree to which the 
early Zen masters were responding to each other 
and to the tradition, manifesting what is now called 
intersubjectivity and intertextuality. 


136 


7 
MINH GIẢI TINH YẾU 
CỦA THIỀN 


Là một nhân vật chuyên tiếp bắc cầu từ sự tiễn 
triển Thiền tông thời Liêm Thương đến sự thiết lập 
Thiền tông thời Thất Đinh, Đại Đăng đã tỏa sáng lên 
chư vị tiền bối cũng như hậu bối. Muốn định vị Thiền 
của Đại Đăng trong việc truyền bá kiến thức cần phải 
xem xét ma trận đối thoại mà Sư đã vận dụng. Các 
học giả càng ngày càng hiểu biết về mức độ các thiền 
sư đầu tiên đã khế hợp lẫn nhau và khế hợp với truyền 
thống, họ thể hiện điều mà hiện nay được gọi là tính 
chủ quan liên kết và tính nguyên văn liên kết. 


137 


Zen was also a “mind-to-mind transmission” in a 
conventional sense; inescapably, Daito was shaped by 
his religious and cultural inheritance. 


The discourse of early Jlapanese Zen was 
heterogeneous, characterized by discord as well as 
consensus. Even as they clarified their conceptions 
of authentic Zen, the Japanese masters continued to 
disagree about a number of fundamental points. For 
example, zazen was widely regarded as indispensable, 
yet masters also held divergent views about the most 
correct or effective type of zazen. The intensity and 
occasional acrimony of the early debates can be seen 
in the following statement by Eisai. Responding to a 
questioner who alludes to the Daruma school, Eisai 
gives his own outline of the essentials of Zen, sharply 
rejecting other approaches: 


This Zen school despises masters of dim 
enlightenment, and it abhors those who hold a 
false view of emptiness. They are as detestable 
as corpses at the bottom of the sea. To follow the 
perfect teaching, to cultivate complete and sudden 
enlightenment, outwardly to avoid transgressions 
according to the disciplinary code, inwardly to 
exercise compassion for the benefit of others—that 
is what we mean by the Zen school, that ¡is called 
the Buddha-Dharma. 


138 


Thiền cũng “lấy tâm ấn tâm” theo ý nghĩa công 
ước; Đại Đăng cũng không sao tránh khỏi được uốn 
năn trong một di sản đạo giáo lẫn văn hóa. 

Bài viết về Thiền tông Nhật Bản thời kỳ đầu đều 
không đồng nhất, mang tính chất bất đồng lẫn tương 
đồng. Ngay cả khi các thiền sư Nhật minh giải quan 
điểm của họ về Thiền tông chân chánh, họ vẫn không 
nhất trí về một số điểm cơ bản. Ví dụ, tọa thiền được 
xem là bắt buộc, song các thiền sư lại có quan niệm 
không thống nhất về tư thể đúng nhất và hiệu quả nhất 
của kiêu tọa thiền. Tính chất mãnh liệt và gay gắt tùy 
lúc trong những cuộc tranh luận đầu tiên có thê thấy 
trong lời phát biêu của Vinh Tây sau đây. Trả lời cho 
người hỏi, hình như thuộc Đạt-ma tông, Vĩnh Tây đưa 
ra đề cương của chính mình về tinh yếu Thiền, bác bỏ 
dứt khoát những đường hướng khác: 

Dòng Thiền [Đạt-ma tông] này coi nhẹ các vị thầy 
chứng ngộ mập mờ, và ghê sợ vị nào chấp chặt 
vọng kiến về tính Không. Họ thật gớm ghiếc như 
thây thúi dưới đáy biển. Muốn đi theo giáo lý viên 
minh, phải tu tập cho được toàn giác và đốn ngộ, 
bên ngoài dứt bỏ phạm lỗi tuân theo điều lệ giới 
luật, bên trong hành hạnh từ bị vì lợi lạc người 
khác— đây là điều chúng ta nói theo Thiền tông, 
còn gọi là Phật pháp. 


139 


Those whose realization ¡is blind and whose view of 
emptiness is false do not understand this. They are 
thieves in the Buddha-Dharma. 


Eisai is forced to make a distinction between 
true and false enlightenment, and he ¡is compelled 
to cite a number of other attributes of genuine 
Zen. Speaking strictly from an ultimate standpoint, 
masters would deny that factors such as adherence 
to the disciplinary code could serve as touchstones 
of real Zen—they were signs of Zen, but not Zen 
itself. Speaking on the conventional level, however, 
masters would argue that a certain style of zazen 
or a properly constructed monastery were indeed 
critical features of genuine Zen. Properly understood, 
the two levels were not supposed to contradict each 
other. This chapter surveys five of the features most 
often cited as essentials of Zen: zazen, emblems of 
Dharma transmission, the monastic rule, monastery 
construction, and withdrawal from the world. A sixth 
indicator—the response to the textual tradition— 
will be addressed in Chapter 10, in connection with 
Daito“s commentaries. 


/A7EN 


Although most Buddhist schools employ 
meditation in one form or another, zgzen (seated 
meditation) is the sine qua non of Zen. 


140 


Những ai chứng ngộ còn mù mờ và những aI vọng 
kiến về Không sẽ không hội được. Họ là những tên 
trộm trong Phật pháp. 

Vinh Tây có biện biệt giữa chân ngộ và ngụy ngộ, 
và Ngài buộc phải trích dẫn một số thuộc tính khác 
về chân Thiền. Nói một cách nghiêm túc trên quan 
điểm cứu cánh, các thiền sư bác bỏ những yếu tô như 
triệt để giữ gìn điều lệ giới luật được xem là những 
tiêu chuẩn của chân Thiền—thực sự đó là biểu hiện 
của Thiền, chớ không phải Thiền đích thị. Tuy thế, 
nói trên bình diện qui ước, các thiền sư vẫn lập luận 
rằng một cách thức tọa thiền nào đó hoặc một thiền 
viện được xây cất quy củ chính là đặc trưng của chân 
Thiền. Nếu hiểu một cách chính xác, cả hai bình điện 
không phải là mâu thuẫn lẫn nhau. Chương này xem 
xét năm trong số các đặc trưng thường được dẫn như 
là tinh yêu của Thiền: tọa thiên, biểu tín của sự truyền 
trao Phật pháp, quy luật thiền viện, xây dựng thiền 
viện và việc xả ly thế gian. Yếu chỉ thứ sáu—tương 
ứng với truyền thống kinh điển—sẽ được đề cập ở 
chương 10, liên quan đến bình giải của Đại Đăng. 


TỌA THIÊN 


Tuy các tông phái Phật giáo tu tập thiền theo 
cách này hay cách khác, tọa thiên là cách luyện tập 
“không có không được”. 


141 


The name of the Zen school ¡is taken from the 
Sanskrit word for meditation, dhyang, which was 
transliterated (and shortened) in Chinese as chan, 
a character that is pronounced zen in Japanese. In 
physical terms, zazen means sitting in a proper cross- 
legged posture, back erect and eyes lowered but 
not closed. The mind is turned inward and placed at 
one point until it is no longer distracted by random 
thoughts. Depending on the type of zazen, the focus 
of attention is usually one of the following: the breath, 
a part of the body (such as the lower belly), a koan, or 
awareness itself. 


Though zazen was variously conceived, its 
centrality was stressed at every stage of Chans 
development. According to tradition, Bodhidharma 
did zazen in a cave for nine years after his arrival 
in China. The Fifth Patriarch Hung-jen (600-674) 
advocated a type of zazen that had much in common 
with other forms of Buddhist meditation: “Make 
your body and mind pure and peaceful, without any 
discriminative thinking at all. Sit properly with the 
body erect. Regulate the breath and concentrate the 
mind so it is not within you, not outside of you, and 
not in any intermediate location.” In the Tang dynasty 
Chao-chou gained renown for his lifelong dedication 
to sitting. He reportedly claimed, “For thirty years in 
the southern regions l did zazen continuousÌy except 
for the two meal periods.” 


142 


Tên Thiền tông lấy từ chữ Phạn “Thiền na” 
(dhyana), dịch qua chữ Hán (đọc tắt) là Thiền (chan) 
mà người Nhật đọc là zen. Tọa thiền theo nghĩa vật lý 
là ngồi tréo chân ngay ngắn, lưng thắng đứng và mắt 
khép hờ không nhắm lại. Tâm quay vào trong trụ vào 
một điểm cho đến khi không còn vọng tưởng lang 
thang. Tùy theo kiểu tọa thiền, đích điểm để tập trung 
sự chú ý thường đặt vào một trong những vị trí sau 
đây: hơi thở, một chỗ trên thân thể (vùng bụng dưới 
chăng hạn), một công án hoặc ngay vào sự tỉnh giác. 

Mặc dù tọa thiền được nhận thức đa dạng, tính 
tập trung sẽ được nhắn mạnh ở mỗi giai đoạn tiến 
triển trong sự tu thiền. Theo truyền thống, Tổ Bồ-đè- 
đạt-ma tọa thiền chín năm sau khi đến Trung Hoa. 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (600-674) chủ xướng một pháp 
tọa thiền cùng có một điểm chung giông với những 
pháp tọa thiền khác của đạo Phật: “Để thân và tâm 
thanh tịnh và bình ổn, không còn một chút niệm tưởng 
phân biệt. Ngồi ngay ngắn, thân thắng đứng. Điều hòa 
hơi thở và tập trung tâm ý như thế nào không phải 
ở trong, không phải ở ngoài, và cũng không phải ở 
chặng giữa”. Vào đời Đường, Triệu Châu được nỗi 
tiếng vì cả đời dành cho việc tọa thiền. Ngài đã nói: 
“Suốt ba mươi năm ở phương Nam ta tọa thiền liên 
tục trừ hai thời cơm cháo”. 


143 


During the Sung period the standard monastic 
routine in the major Chían monasteries included four 
different sessions of zazen per day. 


Within this apparent consensus, various terms 
were used for concentration, meditation, or seated 
meditation, and their interpretation was linked to 
the discourse about authenticity in Chan. Most 
conceptions of zazen embraced the actual practice of 
seated meditation, but some formulations challenged 
the necessity of the traditional posture. Hui-neng, for 
example, criticized immobile siting and redefined 
zazen without reference to any physical activity. Later, 
Hung-chih Cheng-chueh (1091-1157) taught a “silent- 
illumination” zazen in which the body and the mind 
are completely at rest, while his contemporary Ta-hui 
advocated a more energetic “investigation” of koans. 
Though some form of zazen was universally affirmed, 
many aspects of the practice were not transmitted 
in texts; for centuries instruction in the specifics of 
meditation remained largely an oral tradition. The 
influential Record oƒ Lin-chí mentions zazen only 
twice in passing. The earliest khown Ch/an meditation 
manual, the brief Principles oƒ Meditation (Tso-chían 
/), did not appear until 1103, as part of the Pure Rules 
ƒor Chían Mongosteries (Chían-yuian ch”ing-kuei). 


144 


Đời Tổng nội qui thiền tập qui củ trong các thiền 
viện lớn gồm bốn thời tọa thiền hằng ngày. 


Trong sự đồng ý chung này ở hình thức bên 
ngoài, có nhiều từ ngữ khác nhau dùng cho định tâm, 
thiền định, hoặc tọa thiền, và sự giải thích nằm trong 
các Pháp ngữ về đặc tính chân chính trong Thiền. Đa 
phần những quan niệm về tọa thiền bao gồm việc thực 
hành cụ thể pháp tọa thiên, nhưng có vải quan điểm 
không thừa nhận sự cần thiết phải tuân thủ tư thế ngồi 
cô truyền. Huệ Năng chăng hạn, phê bình kiểu ngồi 
bất động và định nghĩa lại việc tọa thiền mà không 
đá động đến hành động của thân. VỀ sau, Hoăng 
Trí Chánh Giác (1091-1157) nói đến tọa thiền “mặc 
chiếu” trong đó thân và tâm hoàn toàn lặng lẽ, trong 
khi một thiền sư đồng thời là Đại Huệ Tông Cảo chủ 
xướng một pháp tu năng động hơn là “khán” công án. 
Tuy có vài cách tọa thiền được xác nhận là phổ thông, 
còn nhiều khía cạnh của sự thực hành không được 
truyền lại trong kinh điển; suốt nhiều thế kỷ truyền 
dạy những điểm đặc thù trong sự tọa thiền, một phần 
lớn vẫn còn truyền miệng. Lâm Tế Ngữ Lục, rất có 
ảnh hưởng trong nhà Thiền, chỉ nói đến tọa thiền 
hai lần một cách lướt qua. Quyên sách tọa thiền đầu 
tiên được biết đến là Tọa Thiền Nghi mãi đến năm 
1103 mới xuất hiện, và là một phần trong Thiền Uyên 
Thanh Qui. 


145 


The Pure Rules and its tract on meditation were 
introduced to Japan in the late twelfth and early 
thirteenth centuries by pilgrims such as Eisai and 
Dogen. Many of the Zen pioneers also composed new 
or supplementary meditation manuals, recasting the 
Chinese models in their own voices. Eisai outlined the 
fundamentals of zazen in a section of his principal 
work, Promulgotion oƒ Zen gas a Deƒense oƒ the Ngtion 
(Kozen gokokuron). Dogen composed his Universal 
Promotion oƒ the Principles oƒ Meditation (Fukan 
zazengi) sometime after his return to Japan in 1227. 
Lan-ch”i wrote his Treatise on Meditation (Zazenron) 
shortly after his arrival in 1246, and Kakushin drew up 
his Principles oƒ Meditation (Zazengi) a decade later. 


In these and other works, zazen was acclaimed 
as the core of practice and the wellspring of doctrine. 
Alluding to classic Chan formulations, the leading 
masters often echoed one another: Eisai and Dogen 
both called zazen “the Dharma gate of great ease 
and joy,” Lan-ch”i praised zazen as “the Dharma gate 
of great liberation,” and Enni reiterated that “the 
school of zazen is the way of great liberation.”Lan-ch'i 
was praised for having “exhorted those who joined 
the assembly as Zen monks to devote themselves 
exclusively to zazen.” 


146 


Quyền Thanh Qui và sách về tọa thiền du nhập 
vào Nhật vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13 do các 
thiền tăng hành hương là Vinh Tây và Đạo Nguyên. 
Nhiều vị khai tổ trong nhà Thiền cũng soạn ra những 
quyền sách Thiền mới hay phụ lục, sao chép lại sách 
mẫu Trung Hoa bằng tiếng nói của mình. Vinh Tây 
đưa ra đường nét đại cương về tọa thiền căn bản vào 
một đoạn trong tác phẩm chính của Ngài là bộ Hưng 
Thiền Hộ Quốc Luận. Đạo Nguyên soạn quyên Phổ 
Khuyến Tọa Thiền Nghi một thời gian sau khi hồi 
hương năm 1227. Lan Khê viết Tọa Thiền Luận thời 
gian ngắn sau khi đến Nhật năm 1246, và Giác Tâm 
biên tập Tọa Thiền Nghi mười năm sau đó. 

Trong những tác phẩm này và các tác phẩm 
khác, tọa thiền được tôn vinh là cốt lõi của sự tu tập 
và là nguồn mạch của giáo lý. Để ám chỉ phương 
châm Thiền theo kinh điển, các vị thầy hướng dẫn 
thường nhắc đến một người khác: Vinh Tây và Đạo 
Nguyên cả hai đều gọi tọa thiền là “Pháp môn của đại 
an lạc”, Lan Khê ca tụng tọa thiền là “Pháp môn của 
đại giải thoát”, và Viên Nhĩ lặp lại rằng: “môn phái 
tọa thiền là con đường đến đại giải thoát”. Lan Khê 
được tán dương vì đã cổ vũ “những ai gia nhập hội 
chúng làm thiền tăng để dâng hiến đời mình chỉ vào 
việc tọa thiền”. 


147 


The four daily sessions of zazen were strictly 
enforced even in temples where the practices of more 
than one sect were permitted. Muso was not alone 
when he insisted: “With the exception only of bath 
days and those days on which there are meetings with 
the abbot, four daily sessions of zazen must be held, 
even at the hottest and coldest periods of the year.” 


Zazen and enlightenment were considered to 
be intimately related, as inseparable as two sides 
of the same coin. From a conventional standpoint, 
zazen could legitimately be regarded as the most 
effective path to enlightenment. But from an ultimate 
standpoint, zazen and enlightenment were not to be 
treated dualistically; practitioners were supposed 
to grasp that the activity of zazen took place within 
enlightenment and that enlightenment was fully 
embodied in zazen. In this spirit, Lan-chíi taught: 
“When you sit once in meditation, you are a buddha 
for that sitting; when you sit for a day in meditation, 
you are a buddha for a day; when you sỉt in meditation 
all your life, you are a buddha all your life.” Dogen“s 
formulations of the matter were more emphatic. For 
example, in a well-known passage from Bendowa he 
asserted: “Because one'”s present practice arises from 
enlightenment, one“s initial treading of the Way is 
itself the whole of original enlightenment.” 


148 


Bốn thời tọa thiền bị thúc ép miên mật, ngay cả 
trong những ngôi chùa mà sự tu tập theo nhiều môn 
phái được cho phép. Mộng Song không phải là người 
duy nhất đã nhẫn mạnh: “Chỉ ngoại trừ những ngày 
tắm rửa và những ngày phải tham kiến vị trụ trì, bốn 
thời tọa thiền phải được giữ đều đặn, kế cả trong mùa 
nóng nhất và lạnh nhất trong năm”. 

Tọa thiên và giác ngộ liên hệ mật thiết với nhau, 
không rời nhau như hai mặt của một đồng tiền. Trên 
quan điểm công ước, tọa thiền có thể được xem một 
cách chính đáng là con đường hiệu quả nhất dẫn đến 
giác ngộ. Nhưng trên quan điểm cứu cánh, tọa thiền 
và giác ngộ không thể được cho là cặp đối đãi lẫn 
nhau; hành giả phải biết rằng hoạt động của tọa thiền 
nằm trong lòng giác ngộ và giác ngộ thê hiện tròn 
đầy trong tọa thiền. Trong tinh thần này, Lan Khê nói: 
“Một thời tọa thiền là một thời ông làm Phật, một 
ngày tọa thiền là một ngày ông làm Phật; suốt đời tọa 
thiền là suốt đời ông làm Phật”. Lời phát biêu của Đạo 
Nguyên về chủ đề này còn mạnh bạo hơn. Ví dụ trong 
Biện Đạo Thoại có một đoạn nồi tiếng Đạo Nguyên 
khẳng định: “Nhân vì hiện nay chúng ta tu phát xuất 
từ giác ngộ, từ ban đầu bước chân trên đường Đạo tự 
là toàn thê bản giác”. 


149 


lnanapparentattemptto express his stance inthe 
most radical possible terms, Dogen explicitly equated 
the seated posture with ultimate enlightenment: 
“Sitting ¡is itself the treasury of the eye of the true 
Dharma and the mystic mind of nirvana.” 


Together with the shared understandings of 
zazen, there was also considerable variation ¡in 
regard to its specific content. Besides the basic 
breath practices, some teachers stressed the classic 
Chinese koans, some devised new koans for their 
warrior students, and some favored forms of self- 
inquiry such as “What is this Mind?” or “Who ¡s it 
that hears?” Dogen advocated a type of objectless 
awareness that he called “just sitting” (shikantazg). 
One persistent issue concerned the relation of zazen 
to practices advocated by other Buddhist sects, 
especially the recitation of sutras and the invocation 
of Amida Buddha“s name (nenbutsu). In Sung China, 
zazen was one of many practices taught at the large 
public monasteries designated as “Chan,” and in 
Japan these other practices were also accepted by 
many masters. For Lan-chi, nenbutsu and sutra 
chanting were a source of benefits in future lives, 
notably “great wisdom” and rebirth “in a Buddha- 
land.” Jakushitsu Genko (1290-1367) went so far as to 
assert that nenbutsu practice and Zen practice “have 
different names but are essentially the same.” But 
Dogen expressed a different view: 


150 


Để diễn tả rõ hơn câu nói của mình với danh từ 
căn để cảng nhiều càng tốt, Đạo Nguyên dứt khoát 
đặt tư thế tọa thiền ngang với giác ngộ rốt ráo: “Tọa 
[thiền] tự là chánh pháp nhãn tạng và Niết-bàn diệu 
tâm”. 

Cùng với những hiểu biết tương đồng về tọa 
thiền, còn có đị biệt lớn lao nhắm vào nội dung đặc 
thù. Ngoài cách thực hành căn bản về hơi thở, vài 
thiền sư còn nhắn mạnh đến pháp tu công án theo 
kinh điển Trung Hoa, có vị đã tạo thêm công án mới 
cho thiền sinh thuộc giai cấp chiến sĩ của họ, và một 
vài dạng thức nghiêng về tự vấn như “Tâm này là gì?” 
hoặc “A1 đang nghe đây?” Đạo Nguyên chủ xướng 
một pháp tu tỉnh giác không đối tượng và đặt tên là 
“chỉ quản đả tọa”. Một pháp tu lâu năm gồm có tọa 
thiền liên hệ với việc hành trì theo các tông phái đạo 
Phật khác đã chủ trương, đặc biệt là trì tụng kinh và 
niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Ở Trung Hoa đời Tống, 
tọa thiền là một trong nhiều pháp tu được giảng nói 
rộng rãi ngoài công chúng tại các thiền viện với danh 
xưng là “Thiền”, và ở Nhật những pháp tu khác như 
thế cũng được nhiều vị thầy chấp nhận. Đối với Lan 
Khê, niệm Phật và tụng kinh là nguồn phúc lạc cho 
đời sau, nhất là được “đại trí huệ” và siêu thăng “Phật 
quốc”. Tịch Thất Nguyên Quang (1290-1367) càng đi 
xa hơn đến chỗ khăng định tu niệm Phật và tu Thiền 
“có tên khác nhau nhưng cốt tủy là một”. Nhưng Đạo 
Nguyên diễn tả một kiến giải khác: 


151 


Intending to attain the Buddha Way by foolishly 
working your lips in incessant thousand or ten 
thousand-fold recitations ¡is just like pointing the 
thills of your cart north when you want to go 
south.... Lifting your voice in endless recitation is 
like the frogs in the spring fields, croaking from 
morning to nightfall... without benefit. 


At our historical distance it ¡is often difficult to 
assess the relative force of agreement or disagreement 
in the discourse of early Japanese Zen. Whether 
Dogens approach to zazen differed significantly from 
that of his peers or predecessors is one of the issues 
that continues to engage scholars. Recent research 
has shown that Dogen borrowed extensively from the 
Pure Rules ƒor Chín Monosteries in his Principles oƒ 
Meditation. Hee-jin Kim concedes that “the external 
form of Dogens zazen was not much different” from 
the zazen taught in the Pure Rules, and Carl Bielefeldt 
notes that Dogen introduced his meditation manual 
with statements that “could have been said by 
virtually any Ch“an master from the mid-T“ang on.” Kim 
nonetheless attributes to Dogen “a radically different 
conception of zazen in its content and significance.” 


EMBLEMS 0F DHARMA TRANSMISSION 


Zen teaches that genuine enlightenment, in 
any age, is essentially the same enlightenment that 
Shakyamuni Buddha experienced. 


152 


Muốn đạt đến Phật đạo bằng cách dùng môi lưỡi 
tụng đọc liên tục hằng ngàn và mười ngàn biến kinh 
thì chăng khác nào lái gọng xe về Bắc trong khi 
muôn xuôi Nam... Cất cao giọng tụng đọc không 
dừng nghỉ giống như ếch nhái trên đồng cỏ mùa 
xuân kêu vang từ sáng đến tối... chăng chút lợi lạc. 
Vì khoảng cách lịch sử nên chúng ta khó nhận 
định sức mạnh tương đối về sự tương đồng và bất đồng 
trong Pháp ngữ thời kỳ đầu của Thiền tông Nhật Bản. 
Cho dù đường hướng của Đạo Nguyên về tọa thiền 
khác biệt rõ ràng đối với các vị ngang hàng hoặc tiền 
bối, đây là một trong các chủ đề hứa hẹn đối với các 
học giả. Khảo cứu mới đây cho thấy Đạo Nguyên đã 
mượn rất nhiều từ Thiền Uyên Thanh Qui để viết cuốn 
Tọa Thiền Nghi của Ngài. Hee-jin Kim thừa nhận 
“hình thức tọa thiền của Đạo Nguyên không khác lắm” 
với cách tọa thiên đã nói trong Thanh Qui, và Carl 
Bielefeldt cho răng Đạo Nguyên trong quyền sách của 
mình đã mở đầu với câu: “Bất cứ vị thiền sư nào giữa 
đời Đường đều có thê nói gần như vậy”. Tuy như thế 
Kim vẫn gán cho Đạo Nguyên “một quan điểm về tọa 
thiền khác từ căn để trong nội dung và ý nghĩa”. 


BIẾU TÍN CỦA SỰ TRUYÊN TRAO PHẬT PHÁP 


Thiên dạy răng chân ngộ, ở mọi thời đại, côt yêu 
cũng là giác ngộ mà đức Thích-ca Mâu-nmi đã chứng 
nghiệm. 


153 


As Wu-men asserted, someone who has 
awakened can “see with the same eyes and hear with 
the same ears” as the “whole line of patriarchs.” This 
Spiritual continuity is often conceived as a transmission 
(Ch. ch “uan; Jp. den) of Mind or Dharma or the 
“lamp” of enlightenment. More than an initiation, Zen 
transmission ¡is described as a direct and nonverbal 
communication of truth between master and disciple, 
a mutual recognition and a mutual confirmation. The 
tradition stipulates that nothing ¡is handed down— 
even a great master cannot bestow enlightenment on 
someone else. 


The principle of mind-to-mind transmission 
also played a central role in Chan”s early attempts to 
define ¡itself. In eighth-century China, adherents of 
Chian teachings sought to differentiate themselves 
from other Buddhist followers, most of whom had 
already set up lineages identifying their spiritual 
predecessors. Ch/an developed a comparable lineage 
to demonstrate that it had faithfully transmitted the 
Dharma in an unbroken line from Shakyamuni. The 
earliest known Ch“an reference to the concept of 
mind-to-mind transmission ¡is found in an epitaph 
for the monk Fa-ju (638-689): “The transmission [of 
the teaching] in India was fundamentally without 
words, [so that] entrance into this teaching ¡is solely 
[dependent on] the transmission of the mind.” 


1% 


Như Vô Môn đã khẳng định, người nào đã ngộ 
đều có thể “thấy cùng với mắt và nghe cùng với tai 
của dòng mạch chư Tổ”. Con đường tâm linh liên 
tục này thường được nhận thức là sự truyền trao hay 
truyền thừa Tâm hoặc Pháp hoặc “ngọn đèn” giác ngộ 
(truyền đăng tục diệm). Hơn hắn việc khai tâm vỡ 
lòng, sự trao truyền trong nhà Thiền được mô tả là 
một sự truyền thông lý đạo trực tiếp và vô ngôn giữa 
thầy và trò, một sự thầm nhận hỗ tương và ấn khả 
hỗ tương. Theo truyền thống trong đạo quy định thì 
không có gì để trao phó —ngay cả một vị đại sư cũng 
không thể ban tặng giác ngộ cho một người nào khác. 

Nguyên lý của tâm-truyền-tâm cũng đóng một 
vai trò trọng yếu trong việc xác định Thiền ở sơ thời 
Thiền tông. Ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ 8, các môn 
sinh trong nhà Thiền tìm cách chứng tỏ mình khác biệt 
với những tín đồ đạo Phật khác, hầu hết đã dựng lập 
dòng phái phổ hệ các bậc tiền bối. Thiền đã khai triển 
phô hệ có thể so sánh đối chiếu được để chứng minh 
Thiền thực sự truyền thừa chánh pháp có dòng phái 
liên tục xuất phát từ đức Thích-ca Mâu-ni. Sự tham 
chiếu trong nhà Thiền được biết đến đầu tiên liên quan 
đến quan điểm tâm-truyền-tâm tìm thấy trong văn bia 
của vị tăng Pháp Như (638-689): “Sự truyền [pháp] 
ở Ấn Độ cơ bản không văn tự ngữ ngôn, [vì thế] sự 
thâm nhập lý đạo duy chỉ [tùy vào] sự truyền tâm”. 


1SS 


The many accounts of Dharma_ transmission 
from master to disciple were an essential element of 
Chan and Zen. According to tradition, Shakyamuni 
initiated the process when he silently held up a 
lotus flower during a sermon. Only Kasyapa, a senior 
disciple, smiled in comprehension. Shakyamuni then 
proclaimed (in the version that became standard) that 
he was entrusting “the true Dharma eye, the marvelous 
mind of nirvana” to Kasyapa. Another significant point 
in the traditional lineage was the transmission from 
Bodhidharma to his Chinese heir, Hui-ko (487 -593). 
When Bodhidharma asked his three senior disciples 
to express their understanding, the answers of the 
first two disciples were adequate, and the master told 
them that they had attained him ¡in his “flesh” and his 
“bones,” respectively. The last disciple to respond 
was Hui-ko, who said, “Fundamentally, there are 
no delusive passions; from the very beginning [the 
mind] ¡is enlightened.” Bodhidharma replied, “You 
have attained me in my marrow.” In a later version of 
this story, there were four disciples, each with new 
answers. Bodhidharma told the first three disciples 
that they had attained him in his skin, flesh, and 
bones. When Hui-k'o“s turn came, he bowed deeply 
to his master and silently returned to his place. Again 
Hui-ko attained Bodhidharma in his marrow and 
became the Dharma successor. 


156 


Nhiều giai thoại về truyền pháp từ thầy đến 
trò chính là yếu tổ chủ yếu của Thiền Trung Hoa và 
Thiền Nhật Bản. Theo truyền sử, đức Thích-ca Mâu- 
ni khai mở việc truyền thừa khi trong pháp hội Phật 
đã im lặng đưa lên cành hoa sen. Chỉ có ngài Ca-diếp, 
một đại đệ tử của Phật hội ý mỉm cười. Đức Phật liền 
tuyên bố (lời này thành phương châm) là trao truyền 
“chánh pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm” cho Ca- 
diếp. Một điểm khác có ý nghĩa trong phô hệ truyền 
thống là Tô Bồ-đề-đạt-ma truyền thừa cho đệ tử người 
Hoa là Huệ Khả (487-593). Khi Tổ hỏi ba vị đại đệ 
tử nói lên chỗ tỏ ngộ của mình, câu đáp của vị thứ 
nhất được Tổ nhận, bảo là được “phần da;” vị thứ hai 
cũng vậy, được phần “xương”. Vị cuối là Huệ Khả 
đáp rằng: “Cơ bản không còn vọng tưởng, xưa nay 
[tâm] vẫn trong sáng”. Tổ bảo: “Ngươi được phần 
tủy của ta”. Trong văn bản về sau thì có bốn đệ tử 
trong câu chuyện. VỊ thứ nhất được “da”, vị thứ hai 
được “thịt”, vị thứ ba được “xương”. Đến lượt Huệ 
Khả, Ngài bước ra đảnh lễ Tổ và lui về chỗ. Huệ Khả 
được phần tủy và là đệ tử nối pháp. 


3 Dút hết các duyên, rõ ràng thường biết. (D.G.) 


157 


Within Zen the marks of enlightenment can be 
as subtle as a twinkle in the eye or a mien of deep 
composure, yet the Zen instituton also needed 
some standard means of identifying those whose 
enlightenment had been sanctioned authoritatively. 
Accordingly, spiritual succession in Ch7an and Zen was 
often substantiated by a variety of symbols. The Fifth 
Patriarch instructed his heir, Hui-neng, “The robe ¡is 
the proof and is to be handed down from generation 
to generation.” Huang-po Hsi-yun (d. 850?) similarly 
offered his former teacher“s armrest to his principal 
heir, Lin-chi. By the Sung period, almost any object 
associated with the master could serve as an insignia 
of transmission: a robe, an alms bowl, a staff, a 
prostration cloth, a whisk, a book, an impromptu 
verse, or a portrait. Formal documents of succession 
and seals of enlightenment had a practical as welÌ as a 
spiritual value: recognized by civil authorities as legal 
documents, they provided aspiring masters with the 
equivalent of a license required to ply a trade. A new 
abbot, upon his inauguration, customarily named 
the teacher who had sanctioned him, and those 
credentials figured prominently in any assessments of 
him or his temple. 


158 


Trong nhà Thiền dấu ấn giác ngộ rất tinh tế như 
một cái nháy mắt hoặc một nét mặt tĩnh lặng, tuy 
nhiên nhà Thiền cũng cần vài phương tiện chuẩn định 
để nhận diện những ai giác ngộ đã được ấn chứng với 
đủ thâm quyên. Do đó, sự kế thừa trong đạo Thiền 
Trung Hoa và Nhật Bản thường được chứng minh với 
nhiều biểu tín đa dạng. Ngũ Tổ dạy đệ tử kế thừa là 
Lục Tổ: “Y bát là chứng cứ được trao truyền từ thế 
hệ này đến thế hệ khác”. Hoàng Bá Hi Vận (2-850?) 
tương tự đã giao cây gậy trúc nhận được từ thầy trước 
của mình cho vị đại đệ tử Lâm Tế. Đời Tống hầu hết 
món đồ thường dùng của vị thầy có thể chọn làm 
biểu tín truyền thừa: Y, bát, gậy, chiếu để lạy, phất tử, 
sách, bài kệ ứng khâu, bức chân dung. Các văn kiện 
truyền thừa chính thức và biểu tín chứng ngộ đều có 
giá trị thực tế lẫn tinh thần: được các cấp thẩm quyền 
công nhận là văn kiện hợp pháp, các giấy tờ này quy 
định bậc thầy ưu tú tương đương với một chứng chỉ 
hành nghề. Một vị tân trụ trì, vào ngày lễ khai tự, theo 
thông lệ xướng danh vị thầy đã ấn chứng cho mình, 
và những giấy tờ ủy nhiệm sẽ tượng trưng cho việc 
thâm định vị trụ trì hay ngôi chùa. 


159 


Griffith Foulk has argued that the most reliable 
indicator of a “Ch/an master” in Sung Buddhism, at 
least from an institutional standpoint, was not his 
adherence to particular doctrines or practices, but his 
possession of a Ch“an inheritance certificate. 


A seal of enlightenment (inkqjo, denboin) 
was a master“s written confirmation of a disciple's 
attainment, which was supposed to equal or even 
exceed the master”s own insight. These texts varied 
in format, sometimes combining praise, “censure,” 
obscure allusions, and specifc advice. As we 
have seen, Nanpo responded in writing to Daito's 
enlightenment poems: “You have already cast away 
brightness and united with darkness. | am not equal 
to you. Because of you, my school will become firmly 
established. Before making this sanction public, you 
must continue your spiritual cultivation for twenty 
years.” Documents of succession (shisho) were charts 
depicting the traditional Chan/Zen lineage. They 
began with Shakyamuni or the “seven Buddhas of the 
past,” went on to list twenty-eight Indian patriarchs, 
six Chinese patriarchs, the Chinese masters of a 
particular branch, the monk”s own master, and lastly 
the monk himself. For example, a document presented 
to Enni Ben en featured him as the fifty-fourth heir to 
the transmission, following his teacher Wu-chun. 


160 


Griffith Foulk lập luận rằng điềm chỉ đáng tin 
cậy nhất của một “thiền sư” đời Tống, ít nhất trên 
quan điểm tô chức cơ chế, không dính líu đến pháp tu 
hay giáo thuyết đặc biệt, mà chính là tờ chứng chỉ kế 
thừa trong nhà Thiền nắm trong tay. 

“Ân khả trạng” và “truyền pháp ấn” chứng thực 
sự giác ngộ do vị thầy viết băng tay để xác nhận sự 
chứng ngộ của đệ tử mình, được ngầm hiểu là trò bằng 
hoặc thậm chí hơn thầy. Những văn bản này có hình 
thức thay đôi, đôi khi kết hợp với lời khen, “chê”, ám 
chỉ khó hiểu, và khuyến cáo đặc biệt. Như chúng ta đã 
thấy, Nam Phố đáp từ bài kệ ngộ đạo của Đại Đăng đã 
viết: “Ngươi đã ném bỏ cái sáng và hiệp nhất với cái 
tối. Ta không bằng ngươi. Nhờ ngươi, tông môn của 
ta sẽ được dựng lập vững bền. Trước khi ấn chứng 
công khai, ngươi phải tiếp tục tu tập hai mươi năm 
nữa”. Văn kiện truyền thừa (tự thơ) là biểu đồ vẽ lại 
phổ hệ truyền thống trong đạo Thiền Trung Hoa và 
Nhật Bản. Biểu đồ truyền thừa này bắt đầu với đức 
Thích-ca Mâu-nI hoặc “bảy đời chư Phật quá khú”, 
đến danh mục hai mươi tám vị tổ Ấn Độ, sáu vị tô 
Trung Hoa, các vị thiền sư Trung Hoa làm tổ hệ phái, 
vị thầy của vị tăng được truyền thừa và cuối cùng 
chính vị tăng đó. Ví dụ, tự thơ của Viên Nhĩ Biện Viên 
đặt Ngài là đệ tử truyền thừa thứ năm mươi bốn, theo 
sau thầy của Ngài là Vô Chuẩn. 


lóI 


One Zen pioneer who valued such documents was 
Dogen. During his stay in China he managed to inspect 
five “secret” lineage charts, and upon his return he 
insisted: “In the Buddha Way, whenever the Dharma 
is inherited there must be a document of succession. 
Unless the Dharma ¡is handed down, the heresy of 
spontaneous [enlightenment] arises..... For one to 
become a buddha, there must be the document of 
succession that is transmitted from buddha to buddha.” 


A portrait (chinso) of one”s master was also used 
as proof of Dharma transmission. The master“s pose 
seldom varied: he sat in an oversized lacquer chair, 
his legs crossed in the full-lotus position under his 
ceremonial robe, his expression dignified and stem. 
lf the portrait bore the master”s personal inscription, 
it was even more valuable. Before Nanpo returned to 
Japan, he received a chinso of his master Hsu-t“ang; it 
included an inscription that began, “The succession 
is now unmistakably assured.” Hsu-tang seems to 
have been unusually generous with his portraits; so 
many were brought back to Japan that Ikkyu later 
discovered one in a secondhand store. 


Another important emblem of succession was 
the monastic robe or shawl (hoe, kesq), usually a large 
rectangle of pieced panels, about five feet by nine 
feet, worn across one shoulder. 


162 


Một vị khai tổ đã lượng giá những văn kiện 
này là Đạo Nguyên. Trong thời gian ở Trung Hoa, 
Đạo Nguyên tìm cách khảo sát năm biểu đồ truyền 
thừa “mật”, và ngay khi hồi hương Ngài nhẫn mạnh: 
“Trong đạo Phật, khi nào có truyền pháp thì phải có 
văn kiện truyền thừa (tự thơ). Nếu pháp không được 
truyền trao thì đó là [giác ngộ] tự nhiên ngoài đạo... 
Đối với một người [giác ngộ] thành Phật thì phải có 
văn kiện kế thừa truyền từ Phật đến Phật”. 

Chân dung (đảnh tướng) của vị thầy cũng là 
chứng cứ truyền pháp. Tư thế ít thường thấy nơi vị 
thầy cũng thay đối: ngồi trên chiếc ghế sơn mài ngoại 
khổ, tréo chân kiết già dưới bộ lễ phục, vẻ uy nghỉ 
lạnh lùng. Nếu chân dung kèm theo lời ghi riêng 
của vị thầy thì càng giá trị. Trước khi Nam Phố hồi 
hương, Ngài nhận được một bức đảnh tướng của thầy 
mình là Hư Đường: gồm có lời chú mở đầu với câu: 
“Sự kế thừa này bảo đảm không lầm lẫn”. Hình như 
Hư Đường rộng rãi một cách lạ lùng với những chân 
dung của mình; có nhiều bức được mang về Nhật, và 
Nhất Hưu sau này khám phá ra một bức trong một 
gian hàng đồ cũ. 

Một biểu tín truyền thừa khác là pháp phục, y 
hoặc ca-sa, thường là một miếng vải chữ nhật nhiều 
mảnh nối lại khoảng năm tắc Anh đến chín tắc Anh, 
đắp ngang vai. 


163 


The oldest known Chan kesư in lapan was 
brought from China by Saicho in 805. Dogen“s teacher 
Ju-ching had refused to wear the symbolic robe in 
China, but he reassured the departing Dogen: “There 
is nothing to prevent you from wearing the Dharma 
robe in your home country, Japan.” Robes of elegant 
Chinese silk worn by such figures as Wu-chun Shih- 
fan, Wu-hsueh Tsu-yuan, and Zekkai Chushin (1336- 
1405) have been reverently preserved in Japanese 
Zen temples. 


Dainichi Nonin illustrates the plight of those with 
inadequate certification. As noted earlier, he began 
teaching Zen on his own authority, using the Chían 
texts that had been transmitted within the Tendai 
sect. When his opponents challenged his credentials, 
he sent two disciples to China with a letter or a poem 
that expressed his Zen understanding. Fo-chao Te- 
kuang (1121-1203), an heir of the famous Ta-hui 
Tsung-kao, responded favorably to Nonin“s entreaty 
and validated his enlightenment. The two disciples 
reportedly returned with a Dharma robe, an inscribed 
picture of Bodhidharma, and an inscribed portrait 
of Te-kuang. This incident may prompt questions 
about “mind-to-mind transmission,” but it shows 
the significance accorded to insignia of Dharma 
Succession. 


164 


Chiếc ca-sa cổ nhất trong nhà Thiền do Tối 
Trừng mang từ Trung Hoa về Nhật năm 805. Thầy 
của Đạo Nguyên là Như Tịnh đã không chịu đắp ca- 
sa ở Trung Hoa, nhưng Ngài trần an Đạo Nguyên lúc 
lên đường: “Không có điều gì ngăn cản ông đắp Pháp 
y nơi quê hương ông ở Nhật”. Những bộ y đẹp bằng 
tơ lụa Trung Hoa như của Vô Chuẩn Sư Phạm, Vô 
Học Tổ Nguyên và Tuyệt Hải Trung Tân (1336-1405) 
được cất giữ long trọng trong các chùa Nhật. 

Đại Nhật Năng Nhẫn là điển hình những vị không 
được ấn chứng thích đáng. Như đã ghi chú từ đầu, 
Ngài bắt đầu dạy Thiền trong thâm quyên riêng của 
mình, căn cứ trên sách Thiền được lưu truyền trong 
tông Thiên Thai. Khi những đối phương của Ngài đòi 
hỏi giấy tờ chứng nhận, Ngài gửi hai đệ tử đến Trung 
Hoa trình thư và bài kệ nói lên chỗ hội Thiền của 
mình. Phật Chiếu Đức Quang (1121-1203), đệ tử nối 
pháp Đại Huệ Tông Cảo, đáp từ thuận theo lời khẩn 
cầu của Năng Nhẫn và chứng nhận sự giác ngộ của 
Ngài. Hai vị đệ tử hồi hương với Pháp y, một bức ảnh 
của Tô Bồ-đẻ-đạt-ma có lời đề và một chân dung của 
Đức Quang có lời đề. Biến có này có thể nhắc lại vẫn 
đề “tâm-truyền-tâm”, nhưng cũng cho thấy ý nghĩa 
tùy theo biểu tín của sự truyền pháp. 


165 


Perhaps in response to insecurity about its status, 
Nonin“s Daruma school embraced the popular Asian 
practice of handing down jewel-like grains believed 
to be the remains of great masters or bodhisattvas. 
Possession of such relics (shøri} was a persuasive 
means of establishing authenticity. 


In their attempt to clarify the essential elements 
of Zen, the early Jlapanese pioneers accorded 
considerable significance to emblems of Dharma 
transmission. For several hundred years there were 
no well-known masters who deliberately spurned 
traditional forms of certification. By the mid-fifteenth 
century, however, abuses had become apparent, and 
some masters no longer regarded these emblems as 
meaningful indicators of genuine Zen. lkkyu Sojun 
reportedly ripped his seal of enlightenment to pieces, 
and when his students tried to repair the document he 
then burned it. In further protest of the system, lIkkyu 
refused to certify any of his own disciples. 


THẺ MONASTIC RULE 


The operation of a Zen monastery was governed 
by time-honored traditions, precepts, and codes. The 
“pure regulations” (Ch. ch ?ng-kuei; lp. shingi) of the 
monastic rule shaped all aspects of monastic life: the 
daily schedule; the procedures for meditation, work, 
sleep, and other activities; the duties of monastic 
officers; the policies regarding absence and guests; the 
management of landholdings; and the administration 
of branch temples. 


166 


Có lẽ để ứng phó với sự bất toàn về cơ chế của 
mình, Đạt-ma tông của Năng Nhẫn bao gồm pháp tu 
phổ thông Á châu có sự truyền trao xá lợi (những hạt 
nhỏ như ngọc của nhục thân các bậc đại sư, Bồ-tát 
để lại). Được xá lợi trong tay là phương tiện có sức 
thuyết phục về việc thiết lập thâm quyên. 

Trong ý định minh giải tinh yêu của Thiên, các 
vị khai tô Nhật gán ý nghĩa trọng đại cho các biểu tín 
truyền pháp. Suốt nhiều trăm năm không có bậc danh 
sư nào có ý xem thường những hình thức ấn chứng cô 
truyền. Nhưng giữa thế kỷ 15, những sự lạm dụng bắt 
đầu xuất hiện, và vài vị thầy không còn xem những 
biểu tín này là dấu hiệu đầy ý nghĩa của chân Thiên. 
Nhất Hưu Tông Thuần đã xé vụn giấy ấn chứng của 
mình, và khi đệ tử của Sư định dán sửa lại, Ngài đem 
đốt hết. Nhất Hưu, để tiếp tục phản đối hệ thống ấn 
chứng này, đã từ chối không chứng nhận bắt cứ đệ tử 
nào của mình. 


THANH QUY THIÊN VIỆN 


Hoạt động của một Thiền viện, được chỉ đạo bởi 
những điều lệ, giới luật truyền thống tôn trọng lâu 
đời. “Thanh Quy” của Thiền viện định hướng tất cả 
khía cạnh nếp sống trong thiền viện: thời khóa hằng 
ngày, phương thức tọa thiền, lao động, ngủ nghỉ và 
những sinh hoạt khác; trách nhiệm của ban chức sự; 
chính sách đối với việc vắng mặt của chúng và khách 
viếng; sự quản lý ruộng đất; và việc điều hành các tu 
viện chi nhánh. 


167 


The various elements of the monastic rule were 
not regarded as arbitrary or imposed from outside, 
but as natural expressions of an enlightened mind, 
handed down from Shakyamuni Buddha and the 
Zen patriarchs. Though historians now suspect that 
“Chan” monasticism was actually standard Sung 
Buddhist monasticism, the Japanese pioneers treated 
this institutional framework as an essential feature of 
authentic Ch/an/Zen. “Monks of a single generation 
should bear in mind the thousand-vear legacy,” 
declared Muso ¡in reference to the regulations. For 
Dogen, “Chan” monasticism preserved the entire 
Buddhist monastic tradition: 


You should know that the monastery layout and 
ritual procedures found in today“s so-called Ch/an 
cloisters are all [in accord with] the instructions 
of the patriarchs themselves. They are the direct 
transmission of the true [Dharma] heirs. Therefore, 
the ancient [monastery] arrangement of the Seven 
Buddhas is found only in Ch“an cloisters.... The ritual 
procedures followed in these cloisters today are in 
truth the authentic transmission of the buddhas 
and patriarchs. 


The concrete aspects of the monastic rule 
allowed it to be replicated with relative certainty; 
many details of daily lie ¡in the larger Japanese 
monasteries conformed to Chinese precedents by the 
end of the Kamakura period. 


168 


Những nhân tô đa dạng trong qui luật thiền viện 
không có tính cách độc đoán hoặc áp đặt từ bên ngoài, 
nhưng đó là sự thể hiện từ một tâm giác ngộ, truyền 
trao từ đức Phật Thích-ca và chư Tổ sư Thiền. Tuy 
các sử gia thời nay nghi rằng các chế độ nội qui thiền 
viện hiện tại theo tiêu chuẩn Phật giáo đời Tống, các 
vị khai Tổ Nhật Bản xem khung tổ chức này là chức 
năng cốt cán của chân Thiền. “Tăng sĩ ở mỗi thế hệ 
phải tạc dạ ghi lòng di sản kế thừa cả ngàn năm”, 
Mộng Song đã nói khi bàn đến thanh qui. Đối với Đạo 
Nguyên, chế độ thiền viện vẫn duy trì toàn bộ truyền 
thống tu viện Phật giáo: 


Ông phải biết rằng phương thức bố trí sơ đồ và 
nghi lễ được thấy trong cơ sở hiện nay gọi là tu 
viện thiền đều tuân theo lời dạy của chư Tổ. Các vị 
đều là đệ tử được trao truyền chánh pháp. Vì thế, 
việc bố trí tu viện cổ truyền của bảy đời chư Phật 
chỉ tìm thấy trong tu viện thiền... Nghi lễ tiến hành 
trong các thiền viện ngày nay thực sự chính là chân 
truyền của chư Phật và chư Tổ. 


Những khía cạnh cụ thể trong qui luật thiền viện 
cho phép được sao y với một sự chính xác tương đối; 
nhiều chi tiết trong nếp sống hằng ngày ở các thiền 
viện lớn vào cuối đời Liêm Thương đều phù hợp với 
các thiền viện tiền lệ ở Trung Hoa. 


169 


The first communities associated with Ch/an 
teachings were established during the seventh century 
in the mountains of south-central China, though 
scholars no longer assume that the early adherents of 
Ch“an constituted a distinct sect. Pai-chang Huai-hai 
(720-814) is traditionally revered as the founder of 
the monastic rule, yet none of the surviving monastic 
codes can be reliably attributed to him. The earliest 
description of Ch“an monastic life appears in a text of 
1004 called Regulations oƒ the Ch “an Approach (Chfan- 
men kuei-shih), and the oldest full-scale monastic 
code is Pure Rules ƒor Chan Mongsteries, dated 1103. 
The latter text was brought to Japan ¡in the twelfth 
century; by 1330 four other Chinese codes had also 
been transmitted. Using these works as models, many 
of the pioneers of Japanese Zen compiled their own 
monastic codes. 


Dogen, one of the most outspoken advocates 
of the monastic rule, left extensive essays governing 
the daily behavior of monks. Because his Treasury oƒ 
the True Dharma Eye has come to be regarded as a 
classic of Zen thought, one tends to forget that about 
a third of this text is devoted to guidelines regarding 
meditation, study, dress, meals, bathing, and sleep. In 
another work Dogen cites the Buddha as an authority 
on dental hygiene: 


170 


Những cộng đồng đầu tiên sống theo giáo lý 
Thiền được dựng lập vào thế kỷ 7 trong núi ở phía 
Nam Trung Hoa, mặc dù các học giả không còn cho 
rằng những môn đồ đầu tiên của Thiền đã tạo thành 
một giáo phái riêng biệt. Bá Trượng Hoài Hải (720- 
S14) được tôn vinh theo sử sách là người lập ra thanh 
qui thiền viện, song không còn một điều luật nảo tồn 
tại để có thể quy là của Ngài một cách chắc chắn đáng 
tin. Lần đầu tiên việc mô tả nếp sống thiền viện xuất 
hiện trong một văn bản năm 1004 dưới nhan đề Thiền 
Môn Thanh Qui, và toàn bộ qui luật thiền viện xưa 
nhất là bộ Thiền Uyến Thanh Qui năm 1103. Bộ sau 
này mang về Nhật thế kỷ 12; đến 1330 bốn điều luật 
Trung hoa khác được truyền thêm vào. Dùng những 
tác phẩm này như khuôn mẫu, nhiều vị khai Tổ Nhật 
Bản biên soạn thành nội qui thiền viện cho chính 
mình. 

Đạo Nguyên, người lên tiếng chủ xướng nhiều 
nhất qui luật thiền viện, đã để lại những tiểu luận 
rất phô biến chỉ dạy oai nghi tế hạnh hằng ngày của 
chư tăng. Vì bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng của Ngài 
được xem như là kinh thư của tư tưởng Thiên, nên ta 
thường quên rằng khoảng một phần ba nội dung dành 
cho việc hướng dẫn tọa thiền, học giáo lý, đắp y, thọ 
trai, đi tắm và ngủ nghỉ. Trong một tác phẩm khác, 
Đạo Nguyên trích dẫn đức Phật như người có thắm 
quyên trong việc vệ sinh răng miệng: 


171 


Next we take up a toothbrush and say with our 
hands clasped: 


As [ lift this toothbrush, 

may all beings be uplifted; 

may the correct Dharma reach their ears 
and purify their minds.... 


The Buddha says, “The thicker end of a toothbrush 
should not be frayed more than one-third of its 
length.” In polishing our teeth or scraping dirt off our 
tongues, we must follow the Buddha'”s teachings. 


Such passages were intended not only to teach 
monks how to behave; masters also sought to imbue 
every act with spiritual significance. A Soto Zen 
maxim interpreted this orientation in extreme terms: 
“Etiquette is the Buddha“s teaching; ritual propriety is 
the essential principle of our school.” 


At least two controversial points were also related 
to the monastic rule. One was the validity of Zen training 
for lay people in an era when the monastic character 
of Zen predominated. Some masters explicitly stressed 
the advantages and virtues of monkhood. In his” Final 
Admonitions,” Nanpo declared: 


Those who enter the gate of Buddhism should 
first of all cherish a firm faith in the dignity and 
respectability of monkhood.... 


172 


Sau đó ta lây bản chải đánh răng và chắp hai tay 
nÓI: 

Khi ta cầm lên bản chải đánh răng này, 
nguyện cho tât cả chúng sanh được cứu vớt; 
nguyện cho Chánh Pháp đên tai họ 
và tịnh hóa tâm ý họ... 
Đức Phật bảo: “Đầu bàn chải không được cọ mòn 
quá một phân ba độ dày”. Khi đánh răng hoặc cạo 
sạch lưỡi, ta phải theo đúng lời dạy của Phật. 


Những đoạn văn trên có dụng ý không những chỉ 
dạy cách thức thao tác cho chư tăng noi theo; mà các 
vị thầy còn tìm cách tưới tắm ý nghĩa đạo vị vào mỗi 
hành động. Phương châm Thiền Tào Động luận về xu 
hướng này với từ ngữ cực đoan: “Luật nghi là pháp 
của Phật; oai nghi tế hạnh là yếu chỉ của tông môn”. 

Ít nhất có hai vấn đề có thể bàn cãi liên quan 
đến qui luật thiền viện. Vấn đề thứ nhất là hiệu lực 
tu thiền của cư sĩ trong một thời đại mà đặc trưng tu 
sĩ của nhà Thiền đang ngự trị. Vài vị thầy nhẫn mạnh 
thẳng đến lợi lạc và đức hạnh của tăng lữ. Trong bài 
Khuyến Văn Tối Hậu, Nam Phố bảo: 

Những ai bước vào công đạo Phật đầu tiên phải ôm 
ấp niềm tin kiên có vào oai đức của chư tăng... Oai 
đức của chư tăng là cha chung của mọi chúng sanh. 


173 


lts respectability ¡is that of the fatherhood of 
all sentient beings; no parental respectability 
belonging only to the head of a little family group 
equals it.... The shaven head and the dyed garment 
are the noble marks of a bodhisattva. 


At the same time, Ch/an had a long tradition of 
eminent laymen, and in Japan the emigre Chinese 
masters freely accepted warriors as disciples, certifying 
the enlightenment of several prominent figures. Most 
of the other Zen pioneers continued to encourage lay 
practice, for women as well as men. Jakushitsu Genko 
justified this approach in the following terms: 


lf you misunderstand your mind, you are an 
ordinary man; if you realize your mind, you are a 
sage. There is no difference at all whether man, 
woman, old, young, wise, foolish, human, animail, 
whatever. Thus, in the Lotus of Truth assembly, was 
it not the eight-year-old Naga girl who went directly 
south to the undefiled world Amala, sat on a jewel 
lotus flower, and realized universal complete 
enlightenment? 


The tension between the two sides of this issue 
could also be seen in the thought of one person. 
Dogen initially taught that enlightenment was equally 
accessible to all: “In the comprehension ofthe Buddha- 
Dharma there must be no distinction between man 
and woman, high and low.... lt is simply a question 
of whether the will is there or not.” 


174 


Không có lòng kính trọng nào dành cho bậc cha 
mẹ chủ một gia đình nhỏ bé có thể sánh được...Đầu 
cạo trọc mặc áo nhuộm là dấu ấn thiêng liêng của 
một vị Bồ-tát. 

Đồng thời Thiền tông cũng có một truyền thống 
lâu dài về những cư sĩ xuất cách, và ở Nhật các vị 
thiền sư di dân chấp nhận tự do các chiến sĩ trong 
hàng môn đệ, chứng nhận ngộ ‹ đạo cho nhiều nhân vật 
xuất sắc. Đa số các vị khai tổ khác tiếp tục khuyến 
khích tu cư sĩ đối với nữ giới cũng như nam giới. 
Tịch Thất Nguyên Quang minh định xu hướng này 
như sau: 

Nếu ông lầm nhận tâm mình tức là phàm phu; nếu 
ông nhận biết tâm mình tức là thánh nhân. Không 
có sai khác nào giữa nam, phụ, lão, ấu, người trí, 
kẻ ngu, con người, súc sanh. Trong một hội chúng 
ở kinh Pháp Hoa, không phải Long nữ tám tuổi 
xuống ngay phương Nam đến quốc độ thanh tịnh 
Amala, ngồi lên tòa báu liên hoa, và giác ngộ viên 
mãn sao? 


Sự căng thắng giữa hai phương diện (tu sĩ và 
cư sĩ) của vấn đề có thê thấy trong tư duy của một 
con người. Đạo Nguyên ban đầu bảo rằng giác ngộ 
bình đắng dành cho mọi người: “Trong sự nhận hiểu 
Phật pháp không có phân biệt giữa nam và nữ, thượng 
căn và hạ căn... Ở đây đơn giản chỉ là vấn đề có hay 
không có ý chí năng lực.” 


175 


Reversing his position after his move to Echizen 
in 1243, he proclaimed that only monks were qualified 
to practice Zen and that no layman in the history of 
Buddhism had ever achieved genuine enlightenmernt. 
“Even if a monk violates the precepts, he is superior to 
a layman who does not violate the precepts,ˆ Dogen 
argued. Although Dogen may have been adapting his 
rhetoric for different audiences, such vacillation suggests 
that his perceptions of Zen were far from static. 


A second subject of dissension was the role of 
the Buddhist precepts, which were an important 
part of the monastic rule. The precepts proscribed 
killing, theft, unchastity, lying, intoxication, and other 
transgressions. “After receiving the precepts, one 
should always uphold them,” the Pure Rules stated. 
“Ịt is better to keep the rules and die than to have 
no rules and live.” In Zen the precepts were regarded 
as direct expressions of enlightenment, not as a set 
of commandments imposed by divine authority or 
social exigency. Eisai, still identifying himself with 
the Tendai tradition, sought to restore the precepts 
to prominence in all forms of Jlapanese Buddhism, 
and he was alarmed to find his compatriot Dainichi 
Nonin teaching a style of Zen that openly challenged 
the precepts. Nonins adherents reportedly claimed, 
“There are no precepts to follow, no practices to 
engage in.” 


176 


Sau khi dời về Echizen năm 1243, Ngài nói 
ngược lại cho rằng chỉ có tu sĩ xuất gia mới đủ phẩm 
chất tu Thiền, và trong lịch sử Phật giáo không có cư sĩ 
thành tựu giác ngộ chân chánh. Đạo Nguyên lập luận: 
“Một tu sĩ có phạm giới đi nữa cũng cao quý hơn một 
cư sĩ không phạm giới.” Mặc dù Đạo Nguyên có thê 
dùng tài hùng biện đối với tầng lớp thính chúng khác 
nhau, sự linh động này cho thấy nhận định của Ngài 
về Thiền không hăn bắt di bất dịch. 

Vẫn đề thứ hai là quan điểm bắt đồng về vai trò 
của giới luật đạo Phật, một thành phần quan trọng 
trong qui luật thiền viện. Giới luật ngăn cắm sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất Say, 
và những tội khác. “Sau khi thọ giới, ta phải luôn luôn 
giữ giới”, Thanh qui dạy thế. “Tốt nhất là giữ giới 
cho đến chết còn hơn là sống mà mất giới”. Thiền 
tông xem giới luật là biểu hiện trực tiếp của giác ngộ, 
chứ không phải một pho mệnh lệnh do quyền năng 
của Thượng đề hay nhu cầu của xã hội áp đặt. Vinh 
Tây vẫn cho mình thuộc truyền thống Thiên Thai tìm 
cách khôi phục và nâng cao giới luật trong mọi hình 
thái Phật giáo Nhật Bản, và Ngài được báo động về vị 
đồng hương là Đại Nhật Năng Nhẫn dạy Thiền theo 
kiểu công khai bất chấp giới luật. Các môn hạ của 
Năng Nhẫn tuyên bố: “Không có giới luật nào để tuân 
giữ, không có pháp tu nào để dụng công.” 


177 


The position associated with Nonin was branded 
as heterodox, and this particular controversy soon 
subsided. In fact, references to the precepts or to broad 
ethical issues are scarce in the writings of the early 
Japanese masters. On a doctrinal level, Zen claimed to 
precede morality, and the prescriptive interpretation 
of the precepts was considered secondary. On a 
practical level, a certain standard of behavior was 
simply assumed. In the closely supervised communal 
environment of a monastery, a monk who committed 
an offense would soon be exposed and disciplined. 
Another factor in the fading of the precept issue may 
have been the instrinsic Japanese reluctance to make 
sharp ethical judgments about “good” and “evil:” 
Excessive preoccupation with moral codes tends 
to open a gap between the sacred and the secular, 
and to discredit those people whose lives may 
involve transgressions that monks are able to avoid. 
Whatever the reasons, morality rarely functioned as 
a principal or independent standard of authenticity in 
early Japanese Zen. 


Zen monastic life revealed sharp contrasts 
between extremes of restriction and freedom. 


178 


Lập trường dính líu với Năng Nhẫn đều được 
quy là ngoại đạo, và sự tranh luận đặc biệt này chăng 
mấy chốc lăng im. Quả vậy, những tư liệu tham chiếu 
về giới luật hoặc về chủ đề đạo đức khái quát lại hiếm 
hoi trong ngữ lục các vị thiền sư Nhật đầu tiên. Trên 
phương diện giáo thuyết, Thiền tông tuyên bồ đi trước 
giới luật, và biện giải giới luật theo phong tục tập quán 
được xem như thứ yếu. Trên phương diện thực hành, 
một tiêu chuẩn nào đó về tư cách thái độ được thừa 
nhận một cách đơn giản. Trong một bối cảnh cộng 
đồng được quản lý chặt chẽ ở một thiên viện, một vị 
tăng phạm lỗi sẽ bị đưa ra đại chúng ngay và thí hành 
kỷ luật. Một yêu tố khác trong sự giảm sút về mặt 
giới luật có thể là sự miễn cưỡng từ bên trong, người 
Nhật không muốn phê phán đạo đức một cách sắc nét 

“thiện”, “ác”. Mối bận tâm quá đáng với những 
điều lệ giới luật có xu hướng mở ra một khoảng cách 
giữa thánh và phàm, và làm giảm niềm tin nơi những 
người có đời sống dính líu đến tội lỗi mà tu sĩ thì dễ 
dàng không mắc phải. Dù với lý do nào đi nữa, giới 
luật hiễm khi vận hành như một tiêu chuẩn ách yếu, 
hoặc độc lập về đặc tính chân chánh trong sơ thời 
Thiền tông nước Nhật. 

Nếp sống thiền viện gợi ra những mâu thuẫn sắc 
nét g1ữa thái cực nghiêm nhặt và tự do. 


179 


The Zen way was supposed to nurture a mind 
unfettered by convention or conventional thinking, 
and the tradition esteemed those who expressed 
their spiritual liberation through eccentricity. At the 
same time, the routine of a typical monk was tightly 
circumscribed by daily, monthly,and annualschedules; 
a rigid hierarchy based on seniority; and the austere 
simplicity of the monastic lifestyle. The constrained 
and unconstrained dimensions ofZen life can be clearly 
seen in the private meeting between master and 
disciple, especially as it developed in the Rinzai sect. 
Though most aspects of this encounter were governed 
by etiquette and ritualized procedures, during one 
crucial interval both participants were free to act in 
any way that enabled them to demonstrate their Zen, 
even if that called for rudeness, violence, silliness, or 
irrationality. On a larger scale as well, the pressures 
created by the monastic rule were deliberately 
heightened to induce spiritual breakthroughs. Ideally, 
this form of training enabled a Zen monk to transcend 
any disjunction between “outer restriction” and “inner 
freedom.” A person could express spiritual liberation 
in the observance of the daily routine, performing 
ordinary tasks wholeheartedly. A well-known Zen 
saying makes this point concretely: “Carrying water 
and hauling wood-how mysterious, how wonderfull” 


180 


Đường lối của Thiền được cho là nuôi dưỡng 
một tâm thức bất nhiễm bởi quy ước hoặc tư tưởng 
quy ước, và trong đạo sẽ quý trọng những ai biểu lộ 
được tâm tự tại qua sự kỳ đặc. Đồng thời thói quen 
của một vị tăng điển hình bị hạn chế gắt gao bởi thời 
khóa hằng ngày, hằng tháng và hằng năm; một tôn ti 
trật tự sít sao đặt trên tuôi tác hạ lạp; và đặc tính giản 
dị khổ hạnh của nếp sống chuyên tu. Kích thước gò 
bó và thoải mái trong nếp sống Thiên có thể thấy rõ 
trong buổi gặp gỡ riêng giữa thầy và trò, đặc biệt được 
tổ chức trong tông Lâm Tế. Mặc dù hầu hết các khía 
cạnh của lần tham kiến này được chỉ đạo theo đúng lễ 
nghi, trong khoảng thời gian có tính cách quyết định 
cả hai bên đều tự do hành động bất cứ cách nào cho 
phép họ chứng tỏ được Thiền của mình, thậm chí có 
thê kêu gọi đến sự thô bạo, ngây ngô hoặc phi lý nếu 
cần. Trong phạm vi lớn hơn cũng vậy, áp lực do qui 
luật thiền viện tạo ra sẽ càng tăng cường một cách cố 
ý đề đi đến bùng vỡ tâm linh. Pháp tu này rất lý tưởng 
để cho thiền tăng dễ dàng siêu vượt bất kỳ sự phân 
hai nào giữa “bên ngoài chế tài” và “bên trong tự do”. 
Một người có thể biểu lộ tinh thần tự do trong việc 
chấp hành nội qui thời khóa mỗi ngày, làm tròn bổn 
phận thường ngày với tất cả tắm lòng. Một thiền ngữ 
nôi tiếng soi tỏ điểm này thật cụ thể: “Gánh nước bửa 
củi, thần thông diệu dụng là đây!”* 


4 Của Bàng cư sĩ. (D.G.) 


181 


MONASTERY CONSTRUCTION 


The need to clarify the essentials of Zen was 
also evident in the construction of the first Japanese 
Zen monasteries. Bypassing indigenous architectural 
forms and shunning temple designs used in the 
older Japanese Buddhist sects, the Zen pioneers 
were determined to replicate the type of monastic 
architecture then current in China, a style they identi- 
fied with Chan. A monastery was supposed to be 
the optimal environment for teaching and training, 
perfected over countless generations by awakened 
masters. Dogen was not alone in depicting the 
monastic layout as “the direct transmission of the true 
[Dharma] heirs.” In a similar spirit Nanpo affirmed, 
“The temple buildings with all their ornamental 
fixtures are the honorific emblems of Buddhist virtue. 
They have nothing to do with mere decorative effects.” 


Many of the Japanese pilgrims studied the 
specifications of Sung monastic architecture as eagerly 
as they applied themselves to Zen training. After 
their return, they sometimes dispatched disciples to 
China to acquire further designs, and they arranged 
for skilled Chinese carpenters and sculptors to be 
escorted to Japan. 


182 


XÂY DỰNG THIÊN VIỆN 


Sự cần thiết minh giải tỉnh yếu của Thiền rõ ràng 
nằm trong việc xây dựng các thiền viện Nhật đầu tiên. 
Hình thể kiến trúc bản xứ và đường nét góc cạnh các 
ngôi chùa xưa, thuộc các tông phái Phật giáo đã có 
trước, các vị khai tổ đều bỏ qua và quyết định y theo 
kiểu kiến trúc tu viện thông dụng ở Trung Hoa, một 
dáng kiểu mà các vị đồng nhất với Thiền. Một thiền 
viện được xem là môi trường thuận lợi nhất cho việc 
tu học, hoàn hảo qua vô số thế hệ dưới trướng các 
vị thiền sư giác ngộ. Không phải chỉ có một mình 
Đạo Nguyên mô tả sơ đồ bố trí thiền viện như là việc 
“trao truyền chánh pháp cho đệ tử”. Cũng trong tinh 
thần này Nam Phố xác định: “Nhà cửa phòng ốc trong 
chùa với vật trang trí có định là biểu tượng tôn vinh 
đức hạnh Phật giáo, không liên quan gì đến tính cách 
trang trí”. 

Nhiều vị tăng Nhật hành hương đã nghiên cứu 
đặc tính kiến trúc tu viện đời Tống một cách hăng hái 
nhiệt tình cũng như việc tu Thiền. Sau khi hồi hương 
họ cử đệ tử đến Trung Hoa để tìm thêm những mẫu 
mã mới, và sắp xếp để các nghệ nhân Trung Hoa về 
ngành mộc và điêu khắc đi theo về Nhật. 


183 


These efforts, sustained throughout the early 
phases of transmission, resulted ¡in the faithful 
reproduction of many aspects of Chinese temples: 
massive masonry foundations, tied floors, stone 
pedestals for the wooden columns, solid walls, swinging 
doors, graceful bell-shaped windows, and sweeping 
tiled roofs supported by curved wooden brackets. 


The standard layout of a Sung Ch/an monastery 
was also duplicated whenever possible. Though 
Dogen and others sought to emphasize the differences 
between Ch“an and non-Chan monasteries, in Sung 
China the leading Chían, Discipline (Lu), and Doctrine 
(Chiao) monasteries had essentially the same physical 
layouts. The Japanese preserved a central, south- 
facing axis composed of an entrance gate, a Buddha 
hall, and a Dharma hall. The monks” hall and latrine 
were on the west side of this axis, the kitchen-office 
and bathhouse were on the east, and the abbot“s 
residence was usually located near the apex of the 
configuration. A typical compound also included a 
reading room, a bell tower, an attendants” hall, a 
pagoda, and storehouses. In some cases, subtemples 
on the premises had extensive facilities and gardens 
of their own. 


The assumption that the presence of a particular 
building enhanced authenticity led to consideration 
of the relative importance of different structures. 


184 


Những nỗ lực này kéo dài suốt những giai đoạn 
đầu du nhập Thiên tông, phát xuất từ việc cấu tạo lại 
nhiều phương diện sắc thái của chùa chiền Trung Hoa: 
xây nền móng khống lồ, lót gạch sàn, bệ đá giữ chân 
cột gỗ, vách tường kiên cố, cửa có bản lề, cửa số hình 
chuông mỹ thuật, mái lợp ngói có diềm cong bằng gỗ. 

Sơ đồ bồ trí chuẩn của một thiền viện đời Tống 
được sao chép khi có thể được. Tuy Đạo Nguyên và 
những vị khác tìm cách nhấn mạnh đến những sự 
khác biệt giữa tu viện thiền và tu viện thường, nhưng 
ở Trung Hoa đời Tống các tu viện của Thiền, Luật và 
Giáo tông về cơ bản cũng có chung cách bồ trí. Người 
Nhật đặt ở giữa một trục chính hướng về Nam gồm 
có công vào, Phật điện và Pháp đường. Tăng đường 
và nhà vệ sinh ở phía tây của trục chính, nhà bếp và 
nhà tăm ở phía đông, và phương trượng tức chỗ ở của 
VỊ trụ trì thường. nằm ở đỉnh của quần thê này. Một 
quần thể kiểu mẫu cũng có thêm một thư viện, tháp 
chuông, liêu của phụ tá, một tháp thờ và nhà kho. 
Trong vài trường hợp, các chùa chi nhánh của những 
tu viện kể trên cũng có cơ ngơi tiện nghỉ rộng rãi và 
vườn cảnh riêng. 

Thừa nhận việc hiện diện riêng một tòa nhà hoặc 
điện đường đề cao đặc tính chính thống sẽ dẫn đến 
việc đánh giá những cơ cấu kiến trúc khác quan trọng 
tương đối. 


185 


At least according to the records that have 
survived, Eisai stressed the walls and gates, Dogen 
the monks” hall, and Muso the abbots quarters. 
Wu-hsueh gave prominence to a Buddha hall at 
Engakuji, whereas Daito inaugurated Daitokuiji 
with just a Dharma hall. The strong motivation to 
uphold precedents in the layout and construction of 
monasteries stemmed from the conviction that such 
details were a vital feature of genuine Zen. 


The first structure one encountered as one 
approached a Zen compound was the entrance gate 
(sanmon). An imposing two-tiered building with 
heavy, upward-curving eaves, it often had outside 
stairways leading to a usable second story. Originally, 
this gate was linked to a walled enclosure. For Eisai, 
the gates and walls of the monastery performed a 
vital task: “There should be walled cloisters on all 
four sides with no side gates and only a single gate to 
permit entrance and exit. The gatekeeper must see to 
it that the gate is closed at dusk and opened at dawn. 
Nuns, women, or evil people should on no account be 
permitted to stay overnight.” Not only “women and 
evil people” but even outside monks were ordinarily 
banned from staying overnight, so that the routine of 
the resident monks would not be disturbed. 


The Buddha hall (butsuden), positioned some 
distance behind the entrance gate, was a large, nearly 
square building two stories tall. 


186 


Ít nhất theo ngữ lục để lại, Vinh Tây chú trọng 
đến tường và công, Đạo Nguyên đến Tăng đường, 
Mộng Song đến phòng ốc trụ trì. Vô Học làm nổi bật 
Phật điện ở chùa Viên GIác, trong khi Đại Đăng làm 
lễ khánh thành chùa Đại Đức ở mỗi tòa Pháp đường. 
Động cơ mãnh liệt duy trì những gì đã có trước trong 
cách bố trí và xây cất thiền viện bắt nguồn từ niềm tin 
vào những chỉ tiết này, và đó là chức năng sinh động 
của chân Thiên. 

Cấu trúc đầu tiên ta gặp phải khi tiếp cận quần 
thể nhà Thiền là công vào gọi là Tam môn. Một tòa 
nhà hai tầng nặng nề và đường bệ phía trên có mái 
chìa cong, bên ngoài thường có bậc thang dẫn đến 
tầng trên. Nguyên thủy công này dính liền với tường 
rào. Đối với Vĩnh Tây, công và tường của tu viện chu 
toàn bốn phận sống chết: “Phải có tường bao bọc tu 
viện cả bốn bên, không có công bên hông và chỉ một 
công duy nhất để ra vào. Người gác công phải canh 
g1ữ, mở lúc hừng đông ' và đóng khi chiều xuông. Chư 
ni, phụ nữ và người xấu không có lý do gì để được 
phép ở lại đêm.” Không chỉ riêng “phụ nữ và người 
xấu” mà tăng sĩ ở ngoài cũng bị cắm chỉ không được 
ở đêm, như thế thời khóa tu tập của tăng chúng ở 
trong tu viện sẽ không bị quấy rây. 

Phật điện, tọa lạc cách một khoảng sau cổng vào, 
là một tòa nhà vuông rộng lớn hai tầng. 


187 


lts open interior had an impressive vertical quality 
that reflected the Chinese fondness for height. A 
Buddha hall typically housed figures of Shakyamuni and 
several attendant bodhisattvas, who were venerated in 
public and private devotional services. The lacquered 
wooden tablets in front of these images bore such 
worldly inscriptions as “Long Live the Emperor” and 
“Prosperity and Good Fortune to Patrons,” standard 
Chinese Buddhist formulas that also had relevance in 
their new Japanese setting. At the head of the central 
axis was the Dharma hall (hafto), similar in construction 
to the Buddha hall. The principal furnishing inside this 
hall was the dais used by the abbot when he delivered 
his Dharma lecture; otherwise the interior was left bare 
to accommodate the congregation of monks. 


Chan traditonally gave the Dharma hall 
precedence over the Buddha hall, in deference to the 
master”s status as a “living buddha.” The subordinate 
role of the Buddha hall was supposed to distinguish 
Ch“an from the doctrinal schools, but Buddha halls 
were found in all of the large Sung monasteries, and 
they were accordingly accepted in Japanese Zen. 
In 1270, when Nanpo became abbot of Kotokuiji in 
Kyushu, he alluded critically to two Tang masters who 
had opposed Buddha halls: “Tung-shan and Yun-men 
saw only the point of the awl; they did not see the 
squared tip of the chisel. My approach is different. 


188 


Bên trong khoáng đãng làm ta có cảm giác thắng 
cao phản ánh đặc tính người Trung Hoa ưa thích 
chiều cao. Phật điện mẫu mực thường tôn trí tượng 
đức Phật Thích-ca và nhiều vị Bồ-tát phụ tá, và đều 
được lễ kính trong những buổi lễ thờ phụng có công 
chúng hoặc riêng nội bộ. Những tắm liễn bằng gỗ sơn 
son thếp vàng phía trước tượng thờ mang hàng chữ 
nhân gian như “Hoàng đề muôn năm” hoặc “Chúc 
các vị bảo trợ giàu sang và hưng thịnh”, tuy là những 
câu chuẩn của Phật giáo Trung Hoa vẫn thích hợp với 
cách bài trí mới ở nước Nhật. Tại vị trí đầu của trục 
chính là Pháp đường kiến trúc tương tự với Phật điện. 
Vật trang trí chủ yếu bên trong là một bục dành cho vị 
trụ trì khi thuyết pháp; ngoài ra để trống tất cả để có 
chỗ cho tăng chúng tụ họp. 

Truyền thống Thiền tông đặt Pháp đường ưu 
tiên hơn Phật điện, vì tôn kính bậc Thầy Tổ như là 
vị “Phật Sống”. Vai trò thứ yếu của Phật điện cốt để 
phân biệt Thiền tông với Giáo tông, tuy nhiên Phật 
điện đều có trong tất cả thiền viện đời Tống, và đối 
với Thiền tông Nhật Bản vẫn được công nhận hài hòa. 
Năm 1270 khi Nam Phố trở thành trụ trì Hưng Đức 
tự ở Cửu Châu, Ngài có ý phê bình hai vị thiền sư đời 
Đường đã không tán thành Phật điện: “Động Sơn và 
Vân Môn chỉ thấy trên đầu mũi dùi, mà không thấy 
đầu vuông của cái đục. Đường hướng của tôi thì khác. 


189 


At the entrance gate, l place my hands palm-to- 
palm; in the Buddha hall, I light incense.” 


Near the top of the central axis was the 
abbot”s residence (ho/o), one of the few buildings 
in the monastic compound that reflected Japanese 
architectural styles. There the master lived apart from 
the trainees, waited upon by one or more attendant 
monks. Because the master often conducted his 
private interviews with disciples in the ho/o, it too was 
highly valued. Muso gave the abbot”s quarters priority 
even over a Dharma haill in a middle-sized monastery: 
“It is not essential to establish a Dharma haill.... lf the 
abbot truly has the capacity of the great masters of 
the past, then he may sit squarely in his own quarters 
and instruct those who visit him there.” 


A final structure, the monks” hall (sodo), 
eventually became the spiritual and institutional 
heart of the Zen monastic system in Japan. Inside this 
hall were long wooden platforms where the monks 
communally meditated, slept, chanted sutras, ate 
certain meals, and participated in various rituals. For 
these activities each monk was allotted a space less 
than three feet by six feet on a section of the platform. 
Direct exposure to life in Ch“an monks” halls made a 
deep impression on the Japanese pilgrims who went 
to China. As Dogen recalled: 


190 


Tại công vào tôi chắp tay; trong Phật điện tôi 
thắp hương”. 

Gần đỉnh của trục chính là phương trượng, tức 
chỗ ở của vị trụ trì, một trong rất ít tòa nhà trong quần 
thể tu viện phản ánh kiểu kiến trúc Nhật Bản. Nơi đó 
vị thầy ở riêng cách biệt với môn sinh, có một hoặc 
nhiều thị giả hầu cận. Bởi vì vị thầy thường chỉ dẫn đệ 
tử tham kiến riêng trong phương trượng, nên nơi này 
càng có giá trị cao. Mộng Song đặt liêu ốc của vị trụ 
trì ưu tiên hơn cả Pháp đường trong một tu viện trung 
bình: “Không cần thiết phải xây cất Pháp đường... 
Nếu vị trụ trì thật sự có đức độ của một đại thiền sư 
như thời xưa, sẽ ngang nhiên ngồi nơi phương trượng 
của mình mà dạy dỗ thiên hạ đến cầu học”. 

Cấu trúc cuối cùng, Tăng đường, là trái tim về 
mặt tinh thần lẫn cơ chế của hệ thống thiền viện ở 
Nhật Bản. Bên trong tăng đường có một bục gỗ dải là 
chỗ cho tăng chúng tọa thiền, ngủ nghỉ, tụng kinh, thọ 
trai và tiến hành vài lễ nghi. Trong những sinh hoạt 
này mỗi vị tăng được chia cho một chỗ nhỏ hơn, diện 
tích ba tắc nhân sáu tắc trên bục gỗ dài. Nếp sống phơi 
bày lộ liễu trong tăng đường của một tu viện thiền đã 
tạo ấn tượng sâu sắc đối với du tăng đến Trung Hoa. 
Như Đạo Nguyên đã kề lại: 


191 


“| personally saw in great Sung China Ch/an 
monasteries in many areas, each built to ¡include 
a meditation hall, wherein from five or six hundred 
to one or two thousand monks were housed and 
encouraged to devote themselves to zazen day and 
night.” The monks” halls that Dogen built at Koshoji and 
Eiheiji in the mid-thirteenth century appear to have 
been the first Sung-style sodo in Japan.” The cardinal 
monastic buildings are the Buddha hall, Dharma hall, 
and monks' hall/” Dogen wrote, and among them “the 
monks” hall is most vital.” 


WITHDRAWAL FROM THE WORLD 


The marks of genuine Zen could be as tangible 
as the layout of a monastery or as intangible as a 
spirit of detachment from the affairs of the world. 
Because various forms of seclusion had long been 
extolled in many Asian cultures, this trait was by no 
means associated exclusively with Zen. Nonetheless, 
transcendence of the mundane world was both an 
aim and an indication of the Zen life. To become a Zen 
monk one “left home” (shukke), an act that originally 
signified a withdrawal from society and its obligations. 
Shukke also meant seeing the illusoriness of the 
world of relativity, “leaving” it to dwell in the formless 
Dharma realm. A person with the “Dharma eye” 
(ho no mandko) was supposedly free of attachment 
to wealth, power, recognition, and other worldly 
enticements. 


192 


“Chính mắt tôi trông thấy đời Đại Tống Trung 
Hoa các thiền viện ở nhiều vùng đều cất thiền 
đường đủ chỗ cho từ năm sáu trăm đến một hai 
ngàn tăng trú ngụ, và họ được cô vũ lao vào tọa 
thiền đêm ngày.” Tăng đường mà Đạo Nguyên xây 
cất ở Hưng Thánh tự và Vĩnh Bình tự vào giữa thế 
kỷ 13 là tăng đường đầu tiên theo kiểu Tống ở Nhật 
Bản. Đạo Nguyên đã viết: “Các tòa nhà chánh yếu 
trong tu viện là Phật điện, Pháp đường và Tăng 
đường: trong đó Tăng đường là nơi sinh động nhất”. 


XẢ LY THÊ GIAN 

Biểu hiệu của Chân Thiền có thể hiện rõ một 
cách cụ thê như sơ đồ bồ trí một thiền viện hoặc mơ 
hồ không xác thực như tính thần xả ly thế sự trần 
gian. Bởi vì nhiều hình thức ấn tu từ lâu đã được ca 
tụng trong các nên văn hóa Á châu, đặc điểm này gần 
như không một chút liên hệ đến Thiền. Tuy nhiên, 
xuất thế là cứu cánh và cũng là biểu hiện nếp sống 
Thiền. Muốn trở thành một thiền tăng phải “xuất gia”, 
một hành động nguyên thủy có ý nghĩa xả ly thế gian 
với những ràng buộc của đời trần tục. Xuất gia còn 
có ý nghĩa thấy được bản chất huyền hóa của thế gian 
tương đối này, “xả ly” thế tục để đi vào Pháp giới vô 
hình tướng. Một người có Pháp nhãn tức là giải thoát 
khỏi của cải, quyền hành, tiếng tăm và cám dỗ thế tục. 


193 


The fact that the Zen institution itself was very 
much in society added a level of complexity to this 
ideal. During the period of Zen”s introduction to Japan, 
there was a need to stabilize and strengthen the 
institution rather than to restrain or reform it. Nearly 
all of the early masters embraced the argument that 
Zen would contribute significantly to the welfare of 
the nation. For individual practitioners, many aspects 
of life within a monastery could be just as worldly as 
what went on outside the monasterys gates. Here 
other interpretations of shukke became operative: it 
was taught that one could even be actively engaged 
in secular or religious affairs and remain free from 
attachment or defilement. Like the proverbial 
lotus flower that was rooted in mud yet blossomed 
beautifully above it, a true Zen devotee—monastic or 
lay—aspired to transmute the given conditions of life 
into a path of liberation. The unworldliness prized by 
Zen was not simply world-denying. 


The favored signs of inner detachment have 
included poverty, seclusion, and eccentricity. Several 
important Ch⁄an figures were associated with these 
traits, in accounts that may have been more legendary 
than factual. Bodhidharma was renowned for his 
alleged nine years of zazen inside a remote mountain 
cave. The Tang master Fen-chou Wu-yeh (762-823) 
stressed that the ancient sages “erased their traces 
and completely forgot the world” for twenty or thirty 
years. 


194 


Sự kiện cơ chế Thiền tông tự bản chất rất mực 
dân thân vào cuộc đời đã tạo thêm một lớp phức tạp 
cho khái niệm xuất gia. Trong thời kỳ Thiền tông du 
nhập Nhật Bản, cần phải ổn định và tăng cường cơ 
chế hơn là kiềm chế và cải cách. Gần như tất cả những 
vị thiền sư đầu tiên lập luận rằng Thiền phải đóng góp 
một cách có ý nghĩa vào phúc lạc của đất nước. Đối 
với cá nhân những hành giả, nhiều khía cạnh đời sống 
bên trong một thiền viện có thể cũng phàm tình thế 
tục như điều gì đang xảy ra bên ngoài công tu viện. Ở 
đây những lý giải khác về xuất gia rất là thực tế. Một 
người có thể năng động dấn thân vào thế sự và Phật 
sự mà vẫn bất nhiễm và không bị trói buộc. Giống 
như ngụ ngôn về hoa sen mọc trong bùn nhưng trên 
mặt nước vẫn nở hoa đẹp, một thiền sinh thật sự— 
xuất gia hay tại gia—ngưỡng vọng chuyên hóa một 
cuộc đời đã an bài thành con đường đi đến giải thoát. 
Giá trị xuất thế trong nhà Thiền không chỉ đơn thuần 
là từ bỏ thế gian. 

Biểu hiệu ưu việt của việc xả ly nội tâm gồm 
có thiêu dục, quy ân và kỳ đặc. Nhiều khuôn mặt lớn 
trong nhà Thiền đều có những đặc tính nảy, những 
gì thuật lại có vẻ huyền thoại hơn là thực tế. Tổ Bồ- 
đề-đạt-ma nỗi tiếng với chín năm tọa thiền trong một 
hang núi sâu. Thiền sư đời Đường là Phần Châu Vô 
Nghiệp (762-823) nhắn mạnh răng các vị cô đức “bôi 
xóa dâu vết và hoàn toàn quên hết thế gian” trong hai 
mươi hoặc ba mươi năm. 


195 


Chao-chou repeatedly refused offers of financial 
assistance from his supporters: “When the broken- 
down walls of his meditation hall let in the harsh 
winter winds of North China, and when his preaching 
platform collapsed from rot and decay, he merely 
patched them up with old planks and pieces of rope.” 
The roster of unworldly exemplars also ¡included 
laymen such as P'ang Yun, who gave away his house 
and sank his possessions in a river. Lung-ya Chu-tun 
(835-923) declared, “Only after studying poverty and 
becoming poor can you be intimate with the Way.” 


Withdrawal from the world is variously depicted 
in the Record oƒ Lin-chi. ln a sermon Lin-chi declares 
that the powers of a buddha include “entering the 
world of color yet not being deluded by color; entering 
the world of sound yet not being deluded by sound; 
entering the world of odor yet not being deluded by 
odor ... entering the world of dharmas yet not being 
deluded by dharmas.” One of Lin-chis companions, 
Pˆu-hua, embodies another aspect of this ideal. He is 
described as “acting like a lunatic.” Invited to dine at a 
patron”s house, P“u-hua kicked over the dinner table. 
When he was ready to die, he reportedly got into his 
coffin and asked a passerby to nail it úp. Súch was the 
behavior of the free spirits who were thought to have 
transcended the world. 


196 


Triệu Châu nhiều lần từ chối các thí chủ cúng 
dường tịnh tài: “Khi vách tường thiền đường sụp đồ 
để cho gió đông khắc nghiệt phương nam Trung Hoa 
thổi vào, và khi bục giảng mục nát, Ngài chằm vá lại 
với mảnh ván cũ và vải vụn.” Trên bảng điển hình 
xuất ly thế gian còn có cư sĩ như Bàng Uấn đã cho hết 
nhà cửa và đồ bỏ của cải xuống sông. Long Nha Cư 
Tuần (835-923) nói: “Chỉ khi nào học được cách sông 
thiểu dục và trở thành sống nghèo mới gần được Đạo 
(an bần thủ đạo).” 

Từ bỏ thế gian được mô tả phong phú trong Lâm 
Tế Ngữ Lục. Trong một bài giảng Lâm TẾ bảo rằng 
thần thông của một vị Phật ở chỗ “đi vào thế gian sắc 
tướng mà không bị mê lầm bởi sắc tướng: vào thanh 
giới mà không bị âm thanh làm mê mờ, vào hương 
giới không bị mùi hương làm mê mờ... vào pháp giới 
không bị pháp trần làm mê mờ”. Một vị đồng hành với 
Lâm Tế là Phố Hóa thể hiện một phương diện khác 
của ý niệm này. Ông được tả “hành động như một kẻ 
ngông ngông”. Được mời thọ trai tại nhà một thí chủ, 
Phố Hóa lật đỗ nguyên bàn tiệc. Khi sắp tịch, Ngài 
vào nằm trong cỗ quan tài và bảo người qua đường 
đóng nắp lại. Đó là phong thái của những người tự tại 
đã xuất ly thế gian. 


197 


The early Japanese Zen masters similarlyembraced 
the themes of withdrawal and detachment, linking 
them implicitly or explicitly to genuine Zen. Keizan 
extolled the “uncommon person who has transcended 
[the world]” (chozetsu no ijin). “Be satisfied with 
simplicity,ˆ Muso exhorted his monks, adding that 
“past seekers of the Way sat on rocks and under trees, 
preferring isolated valleys and craggy ledges.” Dogen, 
who frequently quoted his Chinese master s indictment 
of worldliness, wrote that “buddhas and patriarchs 
have never desired halls or pavilions.” “From the time 
of the Buddha till the present,”ˆ Dogen also stated, “we 
have never seen or heard of a true practitioner of the 
Way who possessed wealth.” 


Dogen is traditionally depicted as having fulfilled 
a yearning for seclusion “among the deep mountains 
and still valleys” when he built a temple in distant 
Echizen province. Yet the historical evidence suggests 
that Dogen actively pursued political patronage during 
the first thirteen years after his return from China and 
that he retreated reluctantly to Echizen only after 
failing to establish himself in Kyoto. It is difficult to 
determine which masters, if any, withdrew from the 
world in a literal as well as a spiritual sense. 


198 


Những vị thiền sư Nhật đầu tiên tương tự đã nắm 
được ý nghĩa của xả ly và từ bỏ, nối kết ý nghĩa này 
một cách âm thầm hay rõ ràng với Chân Thiền. Oánh 
Sơn ca tụng “một người phi thường đã siêu xuất thế 
gian” (siêu tuyệt đị nhân). “Hãy tri túc thiểu dục”, 
Mộng Song đã sách tấn môn sinh của mình, và nói 
thêm rằng: “Người xưa học đạo ngồi trên đá và dưới 
gốc cây, ưa chuộng rừng núi thanh vắng và vách đá 
cheo leo”. Đạo Nguyên, thường dẫn chứng những vị 
thiền sư Trung Hoa quở trách việc chạy theo thế tục, 
đã viết “chư Phật và chư Tổ không bao giờ muốn có 
điện đường lầu các”. “Từ thời Phật tại thế cho đến 
ngày nay”, Đạo Nguyên cũng bảo, “chúng ta chưa 
từng nghe một đạo giả chân chánh có của cải”. 

Đạo Nguyên theo sử sách tả là người ưa chuộng 
hạnh ẩn tu “trong núi sâu khe vắng” khi Ngài xây cất 
một ngôi chùa trong tỉnh Echizen xa xôi. Tuy nhiên 
sự kiện lịch sử cho thấy Đạo Nguyên có hoạt động 
nương theo chế độ bảo trợ chính trị suốt mười ba năm 
đầu hồi hương từ Trung Hoa, và Ngài chỉ quy ẩn bất 
đắc dĩ về Echizen sau khi việc tạo lập cơ ngơi ở Kyoto 
thất bại. Khó mà xác định vị thiền sư nảo, nếu có, từ 
bỏ thế gian theo nghĩa đen hay trên ý nghĩa tinh thần. 


199 


When Bassui was an itinerant monk, he reportedly 
refused to stay overnight ¡in large temples, declaring 
that “temples are not the only sites of Buddha-Dharma 
or the vocation ofmonkhood.” Kakushin, summoned to 
Kyoto by the court, protested that he was “not virtuous 
enough to be the teacher of an emperor,” and he left 
the capital at the first opportunity. Declining a similar 
invitation to serve as founder of Nanzenji, Kakushin 
was apparently content to remain the abbot of a smaill 
mountain temple in Kii province. 


The biography of the reclusive Kanzan Egen has 
for a long time been augmented by colorful legends. 
Before hisappointmentas founder-abbot of Myoshinji, 
Kanzan allegedly had to be retrieved from an obscure 
country village. His residence at Myoshinji was said to 
be so humble that the roof leaked whenever it rained. 
A story from Zen lore involving Kanzan and Muso 
expresses the ideal of unworldliness by contrasting 
the two masters: 


Muso was constantly making visits to the court. 
This was out of his concern for the country—his 
good intention to do something to reunite the 
northern and southern courts. The way to and 
from the palace ran right past Myoshinji temple, so 
it seems he often passed its back gate. On the one 
hand there he was, riding past in a carriage, a figure 
of luxury. 


200 


Khi Bạt Đội còn là du tăng, Ngài từ chối không 
qua đêm trong các ngôi chùa lớn, bảo rằng “chùa 
không phải là chỗ duy nhất của Phật pháp hoặc là 
trường dạy của chư tăng”. Giác Tâm được triều đình 
mời về Kyoto đã phản đối rằng “không đủ đức độ để 
làm thầy một vị hoàng đế”, và Ngài rời thủ đô ngay 
cơ hội đầu tiên. Khước từ một lời mời tương tự thỉnh 
làm trụ trì chùa Nam Thiền, Giác Tâm bằng lòng ở lại 
làm trụ trì một ngôi chùa nhỏ trong núi ở tỉnh Kỷ Y. 


Tự truyện về sự quy ấn của Quan Sơn Huệ Huyền 
trong thời gian dài được tăng thêm màu sắc huyền 
thoại. Trước khi được bồ nhiệm làm trụ trì chùa Diệu 
Tâm, Quan Sơn đã thoát thân từ bóng tối ở làng nhỏ 
quê mùa. Chỗ ngụ của Ngài ở chùa Diệu Tâm thật là 
sơ sài, mái đột khi trời mưa. Một câu chuyện từ thiền 
sử, liên quan đến Quan Sơn và Mộng Song, diễn tả ý 
niệm về xuất thế gian qua sự tương phản của hai vị 
thầy: 

Mộng Song thường viếng thăm triều đình. Việc 
này nằm trong mỗi quan tâm của Ngài đối với đất 
nước Ngài muốn làm một điều gì đó để thống 
nhất hai triều đình Nam và Bắc. Con đường đi đến 
và trở về hoàng cung ngang qua chùa Diệu Tâm, 
hình như Ngài hay đi ngang qua công sau. Ngài tới 
lui trên xe ngựa, và ở mặt này Ngài là một hình ảnh 
sang trọng. 


201 


On the other hand, there was Kanzan, tending 
radishes or carrying a shoulder-pole weighted into 
a crook. Seeing that figure from within his carriage, 
Muso himself said that his Buddha-Dharma would 
be replaced by Kanzans. 


A century after Daito's era, Zen master lkkyu 
railed against the corruption he saw at the top of 
the Zen establishment. Paradoxically, lkkyu sought 
to demonstrate his authentic unworldliness by 
immersing himself ¡in worldly activites normally 
shunned by Zen monks. Appointed to the abbacy 
of a Daitokuji subtemple, he resigned in less than a 
fortnight, with the following envoi: 


Only ten fussy days as an abbot, 

And already my feet are tangled in red tape. 
lf, someday, you want to look me up, 

Try the fish-shop, the tavern, or the brothel. 


CONCLUSION 


Our investigation has revealed the breadth and 
complexity of the discourse about authenticity ¡in 
early Japanese Zen. The repercussions of this issue 
affected nearly every facet of the religious life, from 
the way a monk meditated to the way a meditation 
hall was built. 


202 


Ở mặt khác, Quan Sơn đang trồng củ cải hoặc vác 
trên vai một cây sào dài cong xuống vì nặng. Ngồi 
trong xe thấy được con người này, Mộng Song 
thầm nhủ Phật pháp của Quan Sơn sẽ thay thế Phật 
pháp của mình. 

Một thế kỷ sau thời Đại Đăng, thiền sư Nhất Hưu 
đã la rầy khi Ngài trông thấy sự thoái hóa nơi những 
chức sắc cấp cao trong tô chức Thiền tông. Nhất Hưu, 
một cách ngược đời, đã tìm cách chứng tỏ sự xuất thế 
chân chánh của mình bằng cách đắm mình trong thế 
tục, một cuộc sống mà thiền tăng có tình buông bỏ. 
Được bồ nhiệm trụ trì một ngôi chùa chi nhánh của 
Đại Đức tự, Ngài từ chức sau khoảng hai tuần, viết 
thư đề lại như sau: 

Chỉ mười ngày ôn ào làm trụ trì, 

Chân căng tôi đã bó buộc trong lẻ thói quan liêu 
Nếu ngày kia, ai muốn gặp tôi, 

Hãy đến hàng cá, quản rượu, lầu xanh. 


KẾT LUẬN 


Việc khảo cứu của chúng ta đã nêu ra tính cách 
phóng khoáng và phức tạp trong luận đề về tính chân 
chính ở thời kỳ đầu Thiền tông Nhật Bản. Đề tài này 
tác động đến mọi khía cạnh đời sống tôn giáo, từ cách 
thức tọa thiền của một tăng sĩ đến cấu trúc xây dựng 
một tăng đường (hoặc thiền đường). 


203 


Given the array of features considered essential 
and the variation within them, it is not surprising that 
individual conceptions of authenticity flourished. 
Though the notion of tradition is prone to reification, 
at any given momernt a living tradition is undergoing 
change. Cultural transmission brings a tradition“s 
mutability and diversity into greater relief. Indeed, 
some of the Japanese masters” most forcefully argued 
positions can be seen as deliberate attempts to shift 
or expand the prevailing conceptions of “Zen.” 


All tenets about orthodoxy or authenticity 
become unstable in Zen, because on some level they are 
dualistic: authenticity must stand against inauthenticity, 
orthodoxy is defined in opposition to heterodoxy. 
The masters believed that such dualites had to be 
denied (or denied and affirmed simultaneously). Even 
Dogen, who so strongly emphasized true Dharma 
transmission, cautioned against either/or formulations 
of the matter. For example, he radically reinterpreted 
the traditional account of Bodhidharma“s transmission 
to his four disciples. In the accepted Chinese version of 
the event, the first monk attained Bodhidharma “in his 
skin” and the last, Hui-ko, attained Bodhidharma “in 
his marrow.” Hui-k'o became the Second Patriarch, the 
others did not. 


But Dogen rejected the assumption that the best 
answer invalidated the other responses. 


204 


Đưa ra một bảng kê các chức năng gọi là chủ 
yếu và có sự biến thiên trong đó; thật không có gì 
ngạc nhiên khi những quan điểm cá nhân về tính chân 
chính có thê phát sinh. Mặc dù khái niệm về truyền 
thống nghiêng về cụ thể hóa, ở mỗi thời điểm nói đến 
truyền thống sinh động đều trải qua sự biến chuyên. 
Sự truyền trao có tính cách văn hóa đưa đến đặc tính 
biến đổi và đa dạng của truyền thống làm nêu bật vẫn 
đề lớn hơn. Quả vậy, vài vị thiền sư Nhật ở vị trí có 
sức thuyết phục mạnh mẽ nhất có thể được xem là 
đã cô gắng chăm chút chuyển đổi hoặc bành trướng 
những ý niệm phổ biến về “Thiền”. 

Tất cả những chủ thuyết về chính thống hoặc 
chân chính đều không cố định trong Thiên, vì trên 
một phương diện nào đó đều là nhị nguyên đối đãi: 
chân chính đối với tà ngụy, chính thống đối với dị 
giáo. Các thiền sư đều cho rằng phải phủ định những 
cặp đối đãi này (hoặc phủ định đồng thời khắng định). 
Ngay cả Đạo Nguyên, người mạnh dạn đề cao sự trao 
truyền chánh pháp, cũng quở trách việc nói năng về 
chủ đề này. Ví dụ, Ngài luận giải lại tận căn để giai 
thoại Tổ Bồ-đề-đạt-ma truyền thừa cho bốn vị đệ tử. 
Trong sử sách Trung Hoa, vị đệ tử thứ nhất được phần 
“đa” và vị cuối cùng là Huệ Khả được phần “tủy” của 
Tổ. Huệ Khả trở thành Nhị Tổ còn các vị khác bị loại. 

Nhưng Đạo Nguyên bác bỏ việc thừa nhận một 
câu trả lời ưu việt đã đánh bại những câu khác. 


205 


Collapsing the distinction between proximity and 
distance, he argued that all four students ultimately 
received the Patriarchs “body-mind”: “Even the “in 
my skinˆ must be a transmission of the Dharma. The 
Patriarch's body-mind is the Patriarch—his skin-flesh- 
bones-marrow. lt is not the case that the marrow is 
intimate and the skin distant.” 


This same principle can be applied to the search 
for the essentials of Zen in medieval Japan. Though 
certain stances eventually gained acceptance and 
others came to be branded as “outside the Way,” they 
functioned as interlocking pieces of the same mosaic. 
In that sense at least, the masters” various positions 
were equivalent and mutually dependent, whatever 
differences there may have been. Given these 
complexities, the discourse about authenticity may 
at times appear to deconstruct itself With nothing 
substantial to put one'”s finger on, one might surmise 
that ultimately there are no criteria of authentic Zen 
or that authenticity in Zen is somehow tied to the 
absence of unvarying criteria. Yet the writings and the 
actions of the early Japanese masters do not support 
this line of reasoning. However subtle the indications, 
however prone to deconstruction the discourse, the 
pioneers were confident of their ability to identify the 
essentials of genuine Zen. 


206 


Đánh đồ sự phân biệt giữa gần và xa, Ngài lập 
luận rằng cả bốn vị đệ tử đều đạt đến cứu cánh “thân 
tâm” của Tô: “Thậm chí được phần “da” cũng là được 
truyền pháp. Thân tâm của Tổ cũng chính là Tổ—da- 
thị-xương-tủy của Tổ. Không có vấn đề “tủy” là mật 
thiết còn da ở ngoài xa”. 

Cùng nguyên tắc này có thể áp dụng để tìm hiểu 
tinh yếu của Thiền vào thời kỳ trung đại ở Nhật. Tuy 
có những câu được chấp nhận và những câu khác lại 
quy là “ngoại đạo”, tất cả đều vận hành như là từng 
mảnh khớp với nhau trong cùng một món đồ khảm. 
Ít nhất trong ý nghĩa này, các vị thế khác nhau của vị 
thầy cũng tương đương và tùy thuộc lẫn nhau, dù có 
thể có những sự dị biệt. Đưa ra những phức tạp này, 
luận đề về tính chân chính có thê thỉnh thoảng tự phá 
vỡ câu trúc của mình. Không có điều gì chắc chắn 
để vạch lá tìm sâu, ta có thể ước đoán rằng rốt cuộc 
không có tiêu chuẩn trong Chân Thiền hoặc cái chân 
chính trong Thiền là một điều gì gắn liền với sự thiếu 
hăn tiêu chuẩn cô định. Tuy nhiên Pháp ngữ và hành 
động của các vị thiền sư Nhật thời sơ kỳ không thể 
chống đỡ con đường lý luận này. Cho dù những lời 
chỉ dẫn có vi tế, cho dù luận đề có nghiêng về tự phá 
vỡ câu trúc của mình, các vị khai tô đều tin vào năng 
lực thiện xảo của mình đề minh định những điểm tinh 
yếu của Chân Thiên. 


207 


8 


DAITOˆ?S ZEN: THE 
PRIMACY OF AWAKENING 


WHEN WE ATTEMPT to describe the teachings 
of a Zen master, we may be unable to detect a 
unified system of thought, a dominant theme, or 
even a prevalent phrase. Most Zen masters are not 
philosophers (in the usual sense, at least), and their 
works are not conventionally philosophical. What we 
do find may seem insubstantial at first: a preference 
for a particular type of practice, an exceptional 
ability to train disciples, a determination to introduce 
Zen to a new audience, or a heightened aesthetic 
awareness. ln Zen, the fundamental consistency of 
Dharma transmission is assumed, and the tradition 
discusses the distinctive features of a master or a 
lineage in terms of style (kaƒu). The clue to a particular 
style may emerge only after considerable exposure, 
personal or textual, to a master”s teachings. There are 
occasional exceptions—masters who do embrace a 
conspicuous theme or compose texts that might be 
called philosophical——but Daito ¡is not among them. 


208 


§ 


THIÊN CỦA ĐẠI ĐĂNG: 
TÍNH ƯU VIỆT CỦA CHỨNG NGỘ 


Khi chúng tôi cố diễn đạt lời dạy của một vị 
thiền sư, chúng tôi có thê không phát hiện được một 
hệ thống tư tưởng thống nhất, một chủ đề ách yếu, 
hoặc ngay cả một câu nói thịnh hành. Đa số các thiền 
sư không phải là triết gia (ít nhất theo nghĩa thông 
thường), và tác phẩm của các vị không phải triết lý 
kiểu công ước. Những gì chúng tôi tìm thấy thoạt tiên 
có vẻ như không đáng kê lắm: một khuynh hướng 
chọn một pháp tu đặc biệt nào đó, một khả năng vượt 
trội trong việc giáo dưỡng đệ tử, một quyết tâm mang 
Thiền giới thiệu đến cử tọa mới và một ý thức về mỹ 
học cao độ. Trong Thiền, đặc tính nền tảng vững chắc 
của sự truyền trao chánh pháp được giả định, và trong 
đạo có luận bàn về đặc tính độc đáo của một vị thầy 
hoặc dòng phái về phong cách tu (cơ phong). Đầu 
mối của cách dụng công đặc biệt chỉ có thể xuất hiện 
sau một sự diễn bày lớn lao, trên con người hay trên 
tác phẩm, về lời dạy của thiền sư. Có những trường 
hợp ngoại lệ—vị thầy nắm giữ một chủ đề rõ rệt hoặc 
trước tác theo kiểu gọi là triết lý nhưng Đại Đăng 
không ở trong nhóm này. 


209 


ln response to the ongoing debate about the 
essentials of Zen, Daito worked out his position 
regarding most of the salient points. He made little 
attempt to articulate the links between the various 
elements; it was taken for granted that underlying 
integraton was provided by enlightenment. The 
configuration forged by Daito is historically significant 
because it came to represent the classic or orthodox 
style of Rinzai Zen in Japan. Within Zen, it is believed 
that Daito“s style triumphed because of its inherent 
spiritual vitality, more specifically the depth and force 
of his enlightenment. Historians (including those 
who give credence to the religious impact of Daito's 
teachings) are compelled to add that Daito's Zen 
also fulfilled polemical functions during the master“s 
lifetime and for centuries afterward. Because the 
dialogical matrix of early Japanese Zen shaped the 
Zen of each individual master, the rubric developed 
in the preceding two chapters will provide an initial 
framework for our exploration of Daito's teachings. 


ENLIGHTENMENT 


The essence of Daito“s Zen is succinctly conveyed 
in a scroll, preserved over the centuries, that he wrote 
himself: 


210 


Trả lời trong cuộc tranh luận đang diễn ra về 
tinh yếu của Thiền, Đại Đăng đã trình bày chỗ đứng 
của mình ở những điểm nổi bật nhất. Sư có một chút 
cô gắng để liên kết đường dây giữa các yêu tố với 
nhau; chính sự hiệp nhất nền tảng lưu xuất từ giác 
ngộ. Mô hình do Đại Đăng hun đúc có ý nghĩa lịch 
sử vì đại điện cho phong cách Thiền Lâm Tế cô điển 
hoặc chính thống ở Nhật. Trong nhà Thiền, phong 
cách của Đại Đăng chắc chắn thù thắng do bởi mạch 
sông tâm linh bản hữu, đặc biệt hơn do sức mạnh và 
chiều sâu chứng ngộ của Sư. Các sử gia (kế cả những 
người tín nhiệm tác động tôn giáo trong lời dạy của 
Đại Đăng) buộc phải thêm rằng Thiền của Đại Đăng 
cũng chu toàn chức năng của mình trong những cuộc 
pháp chiến đương thời của Sư và nhiều thế kỷ sau đó. 
Do vì phương trận luận chiến trong Thiền tông Nhật 
bản sơ thời đã uốn nắn sắc thái Thiền nơi mỗi cá nhân 
thiền sư, đề mục triển khai trong hai chương trước sẽ 
cung cấp khung đề đầu tiên cho chúng ta khai thác 
giáo lý của Đại Đăng. 


CHỨNG NGỘ 


Cốt tủy Thiền của Đại Đăng cô đọng trên cuộn 
giầy vẽ đã được bảo tàng nhiêu thê kỷ, với hàng chữ 
của Sư: 


211 


Once you suddenly smash through, and go on to 
make the leap beyond, you will find that everything 
around you and all that you do, whether active or 
at rest, is the scenery of the fundamental ground, 
the original Mind. There will be not a hairsbreadth 
of difference between you and other things—there 
will be no other things. 


In speaking of Daitos Zen, one must speak 
of enlightenment before all else, for this ¡is the 
“tundamental ground” where Daito stands, the 
“original Mind” that he attempts to express in all 
his writings. As we have seen, awakening has been 
the primary criterion of authenticity throughout the 
history of Ch/an and Zen, so Daitos preoccupation 
with it does not, in itself, set him apart from other 
masters. Yet the ways in which Daito expresses 
enlightenment are unusually powerful and evocative, 
and the Japanese Zen traditon singles him out 
as a paradigmatic embodiment of profound self- 
realization. 


One way Daito stresses the primacy of awakening 
is by referring frequently to the satori experiences of 
the Ch/an/Zen patriarchs. However the circumstances 
may differ, he asserts, the awakening is essentially the 
same: 


The Second Patriarch Hui-k'o stood in the snow, cut 
off his arm, and awakened. 


212 


Một khi bất chợt bùng vỡ, và tiếp tục một bước 
nhảy qua, ông sẽ thấy mọi vật quanh mình và mọi 
sự mình làm, dù động hoặc tịnh, đều phóng chiếu 
từ nền tảng căn để là Bản Tâm. Sẽ không có một 
mảy may dị biệt giữa ông và mọi vật khác —sẽ 
không có vật nào khác. 


Nói về Thiền của Đại Đăng, ta phải trước hết 
mọi sự đề cập đến giác ngộ, vì đó là “nền tảng căn 
để”, chỗ Đại Đăng đang đứng là bản tâm mà Sư muốn 
diễn đạt trong ngữ lục của mình. Như chúng ta đã 
thấy, ngộ là tiêu chuẩn hàng đầu của tính chất chân 
chánh suốt lịch sử Thiền tông Hoa cũng như Nhật, 
do đó Đại Đăng có chú trọng đến việc này, tự bản 
chất, không phải đặt mình tách rời với các thiền sư 
khác. Tuy nhiên đường hướng Đại Đăng diễn bày 
chứng ngộ đầy sức mạnh và phấn khích một cách phi 
thường, và Thiền tông Nhật Bản tuyển chọn Sư như 
hiện thân mẫu mực của tự ngộ thâm triệt. 


Một hướng để Đại Đăng nhẫn mạnh tính ưu 
việt của chứng ngộ là thường xuyên tham chiêu kinh 
nghiệm ngộ của chư Tô Thiên tông. Sư khăng định, 
tuy hoàn cảnh có thê khác, ngộ chủ yêu không đôi: 

Nhị Tổ Huệ Khả đứng trong tuyết chặt cụt tay, và 
ngộ. 


213 


The Sixth Patriarch heard someone recite the 
Diamond Sutra phrase “arouse the mind without its 
abiding anywhere,” and he awakened. Ling-yun saw 
a peach blossom and awakened. Hsiang-yen heard 
a tile fragment strike bamboo, and he awakened. 
Lin-chi was given sixty blows by Huang-po, and he 
awakened. Tung-shan noticed his own reflection 
when he was crossing a river, and he awakened. In 
each case, these men met the Master. 


The bellwether of all enlightenment experiences 
is, of course, Shakyamuni Buddha”s. Daito chose to 
inaugurate Daitokuji on the day that this event was 
commemorated, the eighth day of the twelfth month. 
During the ceremony he offered the following verse, 
based on the tale in which Shakyamuni awakened in 
the snowy Himalayas: 


One glance at the morning star, and the snow 
got even whiter. The look in his eye chills hair 
and bones. 

lf earth itself hadn“t experienced this instant, 
Old Shakyamuni never would have appeared. 


This poem celebrates the oneness of Shakyamuni 
and the universe. Because they achieve enlightenment 
together, even the snow becomes whiter at that 
triumphant moment. 


214 


Lục Tổ nghe một người đọc một câu trong kinh 
Kim Cang: “Nên không trụ chỗ mà sanh tâm kia 
(Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm)”, liền ngộ. Linh 
Vân ngộ khi thây hoa đào nở; Hương Nghiêm khi 
nghe tiêng sỏi chạm bụi tre; Lâm TÊ ăn sáu mươi 
gậy của Hoàng Bá, bừng ngộ. Động Sơn (Lương 
Giới) băng qua suôi thây bóng mình dưới nước, 
chợt ngộ. Trong từng trường hợp, các vị đêu bắt 
gặp Ông Chủ. 

Trong tất cả những kinh nghiệm ngộ, lẽ dĩ nhiên 
bậc tối thượng hơn hết đã triệt chứng là đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni. Đại Đăng chọn cử hành lễ khánh 
thành chùa Đại Đức vào ngày kỷ niệm thành đạo của 
đức Phật, mồng tám tháng chạp. Trong buổi lễ Sư đọc 
lên bài kệ, dựa trên sự tích đức Phật giác ngộ trong 
núi tuyêt Hi-mã-lạp-sơn: 

Chợt thấy sao mai, và tuyết càng thêm trắng. 
Ánh mắt của Ngài lạnh rởn tóc thấu xương. 
Nếu trần gian tự chứng nghiệm phút giây này, 
Lão Thích-ca đã chẳng bao giờ giáng sanh. 


Bài kệ này tán thán nhất tính của đức Phật với 
vũ trụ. Bởi vì cả hai đều cùng giác ngộ, ngay cả tuyêt 
trăng càng trăng vào thời điêm khải hoàn này. 


215 


Daitos intimate (and somewhat irreverent) 
reference to the Buddha as “Old Shakyamuni” 
reminds his listeners that the Buddha”s experience is 
accessible to them as well. 


Daito speaks of enlightenment in several senses. 
When he recounts the incidents that precipitated the 
awakening of the patriarchs, he highlights the sense 
of “smashing through”; on other occasions he offers 
lyrical depictions of the enlightened mind itself: 


This mind, perfectly and fully realized, moves with 
a clear, tranquil spiritual awareness. lt encompasses 
heaven, covers the earth, penetrates form, and 
rides upon sound. lt is a boundless openness; it is 
a summiit rising with forbidding abruptness .... Ít is 
a radiant light shining from the crown of your head, 
illUuminating wherever you are; it is an awesome 
wind, rising up at each step you take, enveloping 
all things.... lf you are able to make this mind your 
own, then even though you do not seek excellence 
yourself, excellence comes to you of its own accord. 
Without seeking emancipation, you are not hindered 
by a single thing. 

Portrayals of the enlightened mind_ inevitably 
shade into descriptions of universal Mind, because the 
two are ultimately one. For Daito, this Mind ¡is “originally 
silent and still:” It has neither color nor shape, yet “it 
fills the world” and its radiance exceeds the brightness 
of “a hundred thousand suns and moons.” 


216 


Đại Đăng đề cập thân mật đến đức Phật (gần như 
thiếu tôn kính), gọi là “Lão Thích-ca” ý muốn nhắc 
đến thính chúng của Sư răng trong kinh nghiệm ngộ 
của đức Phật ai cũng có phần. 

Đại Đăng nói về ngộ với nhiều ý nghĩa. Khi Sư 
kế lại những biến động thúc đây chư Tổ đến giác ngộ, 
Sư nêu lên ý nghĩa “bùng vỡ”; trong dịp khác Sư bày 
tỏ tâm thái chứng ngộ đậm đà cảm xúc: 

Tâm này tròn đây, động chuyển với tinh thần tỉnh 
giác lặng lẽ và chiếu sáng. Trùm khắp không trung, 
che hết mọi đại địa, đâm thủng sắc tướng, vượt lên 
âm thanh. Mở rộng không bờ bến; nó xuất hiện trên 
đỉnh cao với dốc đứng hiểm nghèo... Là tia sáng 
chiếu rọi từ đảnh môn, soi sáng chỗ nào đang đứng: 
là cơn gió kinh thiên động địa, nổi lên từng bước 
chân đi, bao phủ mọi sự... Nếu ông hội được tâm 
này là mình, thậm chí ông không tìm cái ưu việt, 
cái ưu việt vẫn tự đến. Không tìm giải thoát, ông 
cũng chăng hề bị một vật cỏn con nào trói buộc. 


Vẽ lên chân dung của tâm giác ngộ chắc chắn 
đúc vào khuôn mô tả Bản Tâm trùm khắp, vì cả hai 
tâm là một. Đối với Đại Đăng, Tâm này “xưa nay 
tịch lặng”. Không sắc không hình, song “tròn đầy thái 
hư” và chiếu sáng hơn cả “trăm ngàn mặt trời và mặt 
trăng”. 


217 


lt is unborn, undying, free from the wheel of 
transmigration, beyond any aspect of past or future. 
Even if the universe were destroyed, it would not be 
affected. Though Daito claims that Mind cannot be 
reached through words or silence, he cannot refrain 
from extolling it verbally: 


Before the beginningless beginning, prior to the 
appearance of the first Buddha, already its bright 
and radiant light shone forth. It illuminates heaven 
and stands as a perfect mirror on earth, embracing 
and manifesting all things. The sun, moon, stars, 
and planets, lightning flashes, thunderclaps— 
everything without exception receives its 
benevolent influence. 


In his repeated references to awakening, Daito 
does not favor one particular expression. As we 
have noted, the term kensho, “seeing one”s [True-] 
nature,” was widely accepted in Japanese Zen; its 
authoritative sources included the Platform Sutra 
and the classic stanza attributed to Bodhidharma. 
Daito uses the expression freely in the two sermons 
he wrote in vernacular Japanese, equating it with the 
highest level of realization: “When you actually see 
your True-nature, you transcend samsara and nirvana 
and reside in fundamental buddhahood.” Or again: 
“If you desire to meet the real Buddha, you must see 
your True-nature. 


218 


Tâm này vô sanh, bất tử, ra khỏi bánh xe luân 
hồi, siêu vượt mọi phương diện quá khứ vị lai, cho dù 
vũ trụ hoại diệt chớ hề suy suyễn. Dù Đại Đăng bảo 
rằng Tâm này không thê đạt được bằng ngôn ngữ hay 
vô ngôn, Sư vẫn không tránh khỏi ca tụng với ngữ 
ngôn: 

Trước khi cái vô thủy khởi thủy, trước cả sự xuất 
hiện vị Phật đầu tiên, ánh sáng của Tâm này đã 
chiếu soi biệt mù. Tâm soi sáng cả bầu trời, và là 
tấm gương tròn đây trên trái đất, bao trùm mọi vật 
và hiển hiện mọi vật. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, 
hành tinh, sắm sét—mọi sự không trừ điều gì đều 
thọ nhận ân đức của Tâm. 


Trong khi nhắc lại những điển hình về ngộ, Đại 
Đăng không dành riêng một từ ngữ đặc biệt nào. Như 
chúng ta đã ghi nhận, từ “kiến tánh” được sử dụng 
rộng rãi trong Thiền tông Nhật Bản; xuất xứ có thẩm 
quyên của từ này ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh và bài 
kệ của Tổ Đạt-ma. Đại Đăng dùng từ này tự do trong 
hai bài giảng viết bằng chữ Nhật phô thông, đặt từ này 
ngang hàng với sự chứng ngộ ở cấp độ cao nhất: “Khi 
thực sự kiến tánh ông siêu vượt sanh tử và Niết- bàn, 
và thường trụ Phật giới”. Hoặc là: “Nếu muốn gặp 
chân Phật, ông phải kiến tánh. 


219 


Unless you see your True-nature, even if you 
recite the Buddha”s name, read sutras, and uphold 
the precepts, you will just be wasting your time.” 
Althoupgh the term kensho does not appear in Daito's 
formal discourse record, he must have used it orally 
in the guidance of his monks. In Takuan“s biography of 
the master, a monk asks, “What is this “seeing one”s 
nature and becoming Buddha”?” Daito replies, “The 
snow melts and the bones of the mountain appear.” 


Daito delights in using numerous Buddhist 
synonyms for awakening or True-nature. Though the 
names may differ, the referent does not: “lt is just 
the same as when a baby is born—originally it has no 
name, and afterwards various names are given to it.” 
In one relatively brief sermon he uses at least twenty 
different terms interchangeably: the Way, Buddha- 
Dharma, Self-nature, Buddha, Mind, Emptiness, True 
Body of Emptiness, True Body of Mind, Original Face, 
Original Face before your parents' birth, Buddha- 
body, Dharma-body, Master, Original Master, Buddha- 
nature, True Buddha, Buddha Way, One Mind, Mind- 
Buddha, and “the place that cannot be known.” 
Elsewhere, ¡in light verse, Daito reiterates his lack of 
attachmernt to any of these expressions: 


9 (đứ 


“Delusion,” “enlightenment”— 
just fox-words fooling 


Zen monks everywhere. 


220 


Dù có niệm Phật, tụng kinh và giữ giới, ông cũng 
chỉ phí thời gian mà thôi, trừ phi ông kiến tánh”. Tuy 
danh từ “kiến tánh” không thấy trong ngữ lục chính 
thức của Đại Đăng, chắc chắn Sư phải nói ra khi dạy 
dỗ môn sinh của mình. Trong tự truyện của Trạch Am 
về Sư, một vị tăng hỏi: “Kiến tánh thành Phật là gì?” 
Đại Đăng đáp: “Tuyết tan thì sườn núi lộ”. 

Đại Đăng thích dùng nhiều thuật ngữ Phật giáo 
đồng nghĩa để chỉ cho ngộ hoặc chơn tánh. Dù danh 
xưng có khác, vật muốn nói đến không khác: “Cũng 
giống như một đứa trẻ ra đời—từ đầu không có 
tên, về sau đặt nhiều tên khác nhau”. Trong một bài 
thuyết pháp tương đối ngắn Sư dùng ít nhất hai mươi 
tên luân phiên nhau: Đạo, Phật pháp, Tự tánh, Phật, 
Tâm, Không, Chân thân của Không, Chân thân của 
Tâm, Bản Lai Diện Mục, Bản Lai Diện Mục trước 
khi cha mẹ sinh, Phật thân, Pháp thân, Ông chủ, Bốn 
sư, Phật tánh, Chân Phật, Phật đạo, Nhất Tâm, Phật 
Tâm và “trú xứ bất khả tri”. Ở chỗ khác, trong một 
bài kệ ngắn, Đại Đăng lặp lại sự kiện Sư không bám 
chặt vào bất kỳ danh từ nào trong các thuật ngữ kế 
trên: 


“Mê”, “ngộ ”—— 


chỉ là lời nói ma mỊ 


làm điên đảo Thiền tăng khắp nơi. 


221 


Daito underscores the primacy of enlightenment 
in his “Final Admonitions.” In many Rinzai monasteries 
this text is still chanted by the monks before they go to 
bed, night after night, and it has engendered a sense 
of intimacy with Daito among countless generations 
of Zen practitioners. The “Admonitions” are actually a 
combination of two short passages found in Takuan“s 
biography of Daito; the second portion states: 


After I have moved on, some of my followers may 
preside over splendid temples bustling with many 
monks, where the Buddhist gates and sutra scrolls 
are inlaid with gold and silver. Other followers may 
chant sutras, recite dharanis, and sit in meditation 
for long periods without lying down. They may eat 
their single meals before noon and worship Buddha 
at the six appointed hours of the day. 


ln any case, if the untransmittable wondrous Way 
of the buddhas and patriarchs is not in their hearts, 
their karmic connection with their predecessors 
will be lost, the true wind of Zen will sink into the 
earth, and they will join the tribe of malignant 
spirits. After I have left the world, they must never 
be considered my descendants. 


222 


Đại Đăng nhấn mạnh đến tính ưu việt của giác 
ngộ trong bài Khuyến Văn Tối Hậu. Trong nhiều 
thiền viện Lâm TẾ bài này còn được tụng đọc trước 
khi đi ngủ, đêm này qua đêm khác, và việc này cho 
thấy tắm lòng thân thiết với Đại Đăng trong vô số thế 
hệ hành giả tu Thiền. Khuyến Văn thực ra là tổng hợp 
hai đoạn ngắn tìm thấy trong tự truyện Đại Đăng của 
Trạch Am, đoạn thứ hai viết: 


Sau khi ta dọn đến đây, học nhân của ta trụ trì ngôi 
chùa lộng lẫy, bận rộn với nhiều tăng chúng. Khung 
bao trên Phật điện và liễn thiếp chép kinh sơn son 
thếp vàng. Có học nhân tụng kinh, trì chú và tọa 
thiền đài lâu không nghỉ lưng. Họ ăn ngày một bữa 
trước ngọ và lễ lạy Phật sáu thời mỗi ngày. 


Trường hợp nào cũng vậy, nếu diệu đạo bất khả 
truyền của chư Phật và chư Tổ không nằm trong 
lòng họ, dây nghiệp nói liền họ với những bậc tôn 
túc sẽ đứt mắt, chân phong của Thiền sẽ chìm sâu 
trong lòng đất, và họ sẽ kết bạn với ác ma. Sau khi 
ta rời khỏi trần gian, họ không bao giờ được xem là 
con cháu của ta. 


223 


However, if there is one person who leads an upright 
life in the open fields, dwelling in a simple thatched 
hut, eating vegetable roots boiled in a broken- 
legged pot, and devoting his time to single-minded 
investigation of himself, then this person will meet 
me face-to-face each day and requite his spiritual 
obligations. Is there anyone who can afford to be 
negligent? Press on, press onl 


Again Daito makes it clear that awakening takes 
precedence over all other aspects of the religious life 
and that these other aspects are meaningless unless 
one actualizes “the untransmittable wondrous Way 
of the buddhas and patriarchs.” Zen followers who 
lack enlightenment not only will suffer personally; 
they will also imperil the transmission of the Dharma. 
Conversely, anyone who is practicing sincerely, in 
accord with the spirit of awakening, is the master“s 
true descendant and companion. 


When Daito speaks from the ultimate standpoint, 
he insists that enlightenment is the sole criterion 
of authentic Zen, and he accords little significance 
to other elements such as zazen or monastery 
construction. When he speaks from the conventional 
standpoint, however, he embraces additional factors 
as essential features of Zen; without them he would 
be unable to administer a temple or instruct a disciple. 


224 


Tuy nhiên nếu có một người sống cao thượng giữa 
đồng trống, ngụ trong chòi tranh nghèo nàn, ăn rễ 
cây [rau] nâu trong nồi sứt chân, và dành hết thời 
gian chuyên tâm tham cứu chính mình, thì người 
đó sẽ gặp ta mặt nhìn mặt hăng ngày và báo đền 
được ơn nặng. 

Có người nào buông trôi lơi lỏng không? Găng lên, 
găng lên! 

Một lần nữa Đại Đăng chỉ rõ chứng ngộ trên 
hết mọi khía cạnh khác trong đời sống tôn giáo, và 
những khía cạnh khác đều vô nghĩa ngoại trừ ta hiện 
thực được “diệu đạo bất khả truyền của chư Phật và 
chư Tổ”. Thiền sinh thiếu sự giác ngộ chăng những sẽ 
chính mình đau khổ, mà còn đây sự truyền trao chánh 
pháp vào hiểm nghèo. Ngược lại, bất cứ ai hành trì 
chân thật, theo đúng tinh thần giác ngộ, người đó là 
con cháu và bạn đồng hành thật sự của vị thầy. 

Khi Đại Đăng đề cập trên quan điểm cứu cánh, 
Sư nhấn mạnh răng giác ngộ là tiêu chuẩn độc nhất 
của Chân Thiền, và Sư cho các yếu tố khác như tọa 
thiền hoặc xây cất tu viện có ý nghĩa thứ yếu. Tuy như 
thế khi Đại Đăng đề cập trên quan điểm công ước, 
Sư vẫn bảo lưu những yêu tố phụ và xem như chức 
năng chính yếu của Thiền; nếu không có, Sư không 
thể quản lý một ngôi chùa hoặc dạy dỗ đệ tử. 


225 


The primacy of enlightenment notwithstanding, 
it is possible to identify salient dimensions of Daito's 
thought in his approach to the other essentials of Zen. 


/A/EN 


The centrality of zazen was not questioned by 
Daito. The monastic routine at Daitokuji included 
several sessions of meditation each day, and lay 
followers were similarly urged to “devote themselves 
exclusively to zazen at the beginning” of practice. 
Daitos definition of Zen meditaton was succinct: 
“Zazen means to sit in the full- or half-lotus posture, 
open the eyes halfway, and see the Original Face 
before your parents” birth. He used a number of 
traditional metaphors to describe the process further: 


“Sweep away thoughtsl” means one must do 
zazen. Once thoughts are quieted, the Original Face 
appears. Thoughts can be compared to clouds— 
when clouds vanish, the moon appears. The moon 
of suchness is the Original Face. Thoughts are also 
like the fogging of a mirror—when you wipe away 
all condensation, a mirror reflects dearly. Quiet 
your thoughts and behold your Original Face before 
you were bornl 


Daito sometimes uses the term kưƒu in place 
of “zazen” to denote the sustained exertion of Zen 
meditation. 


226 


Tuy giác ngộ ưu việt, vẫn có thể minh định tầm 
cỡ kiệt xuât trong tư tưởng của Đại Đăng khi Sư tiêp 
cận với những tinh yêu khác của Thiên. 


TỌA THIÊN 


Tính chất trung tâm của tọa thiền không đặt 
thành vấn đề với Đại Đăng. Thời khóa tu tập ở chùa 
Đại Đức gồm nhiều thời tọa thiền trong ngày, và cư sĩ 
tập tu cũng được khuyến khích tương tự: “dốc hết sức 


` 
^ 


mình riêng cho tọa thiên ngay từ đâu”. Đại Đăng định 
nghĩa tọa thiền rất ngắn gọn: “Tọa thiền nghĩa là ngồi 
bán kiết-già hoặc toàn kiết-già, mở mắt phân nửa, và 
nhìn Bản Lai Diện Mục trước khi cha mẹ sinh”. Sư 
dùng nhiều ân dụ trong kinh điển để mô tả tiến trình 
như sau: 
“Quét sạch niệm tưởng” có nghĩa là phải tọa thiên. 
Một khi niệm tưởng lóng lặng, Bản Lai Diện Mục 
xuất hiện. Niệm tưởng có thể so sánh với mây trời— 
khi mây tan, trăng hiện. Niệm tưởng giống như hơi 
mù của gương—khi lau sạch hơi âm, gương chiếu 
sáng. Hãy dừng lặng niệm tưởng và chăm chú vào 
Bản Lai Diện Mục trước khi ông sinh ral 


Thỉnh thoảng Đại Đăng dùng chữ “công phu” 


thay thế “tọa thiền” để chỉ sự nỗ lực hành thiền miên 
mật. 


227 


Two phrases from his “Final Admonitions” can 
also be regarded as roughly synonymous with zazen. 
“Coming or going, day or night, you must just strive to 
face the incomprehensible,” Daito exhorts his monks 
in that text. Facing the incomprehensible (murie no 
tokoro ni mukotte) is the fundamental task of zazen, 
a probing attitude that practitioners are supposed to 
maintain throughout all activities. The “Admonitions” 
also commend  “singleminded ¡investigaton of 
oneself” (koji o kwumei-su), another description of the 
zazen mind-state. A person devoted to this intense 
self-inquiry will meet his master “face-to-face” each 
day, Daito asserts. Though he does not elaborate on 
the two expressions or use them elsewhere in his 
Wwritings, they entered the vocabulary of Japanese 
Zen and were cited by twentieth-century Japanese 
philosophers such as Nishida Kitaro (1870-1945) and 
Nishitani Keiji (1900-1990). 

Daito identifies several mistaken approaches 
to Zen meditation. For example, the cessation of 
thought is not a goal of proper zazen: “Your notion 
that thoughts arise leads to a notion that you must 
prevent them from arising. These conflicting ideas are 
both \IbDE: ” Daito alludes to Ta-hui when he asserts 
that a “no-thought samadhi” is an “outside path” and 
“false Zen.” 


228 


Hai câu trong bài Khuyến Văn Tối Hậu của 
Sư có thể xem gần như là đồng nghĩa với tọa thiền. 
“Tới hoặc lui, đêm hoặc ngày, ông phải phân đâu mỗi 
một việc là đối diện với cái không thể lý hội”, Sư đã 
sách tấn môn sinh của mình như thế. Đối diện với cái 
không thê lý hội là phận sự chánh của tọa thiền, một 
thái độ truy tìm mà hành giả phải duy trì trong mọi 
hoạt động. Khuyến Văn cũng khuyến cáo “nhất tâm 
tham cứu chính mình”, một cách diễn tả khác tâm thái 
tọa thiền. Đại Đăng khăng quyết, một người dốc hết 
sức mình tự tham cứu miên mật sẽ gặp ông Chủ “mặt- 
đối-mặt” mỗi ngày. Mặc dù Sư không soạn thảo hai 
câu trên hoặc sử dụng trong tác phẩm của mình, cả 
hai câu đều đi vào ngữ vựng Thiên tông, và hai triết 
gia Nhật thế kỷ 20 là Nishida Kitarò (1870-1945) và 
Nishitani Keiji (1900—1990) đều có trích dẫn. 


Đại Đăng đã chỉ ra nhiều nhận định sai lầm về 
tọa thiền. Ví dụ, dừng bặt niệm tưởng không phải là 
cứu cánh của chính sự tọa thiền: “Chính ý niệm về 
khởi niệm đã dẫn đến ý tưởng phải ngăn cản không 
cho niệm khởi. Cả hai ý niệm đối kháng đều sai lầm”. 
Đại Đăng muốn ám chỉ Đại Huệ, đã từng bảo “định 
của vô niệm” là “ngoại đạo” và “tà thiền”. 


229 


Rather, one should “look well at the source 
beyond mental activity.” Another erroneous approach 
is to practice zazen in the hope that enlightenment 
will arrive sooner or later: “The Way transcends any 
aspect of going or coming, movement or quiescence, 
so one cannot realize satori by waiting for it” Nor 
should zazen be seen as a precondition for awakening. 
“You may conclude that without doing zazen you 
will never see your True-nature, but that would be a 
mistake,” Daito cautions. 


In the same spirit, Daito rejects conceptions of 
zazen that limit it to the immobile sitting posture: 
“Great Master Yung-chia said, ^Walking ¡is Zen, and 
sitting ¡is Zen. Whether one speaks, remains silent, 
moves, or rests, the body is at peace. He meant that 
walking, sitting, or talking are all Zen.” True zazen 
can be carried on as one goes about ones daily 
business: “That which ¡is called the Original Face is 
present in active and quiet places alike.” In a verse 
entitled “Zazen” Daito suggests that zazen-in-activity 
Surpasses quiet sitting: 

How boring to sỉt idly on the floor, 

not meditating, not breaking through. 

Look at the horses racing along the Kama Riverl 

That“s zazenl 


230 


Tốt nhất là phải “nhìn thấu căn nguyên sâu xa 
ngoài tầm hoạt động của tâm trí”. Một nhận định lầm 
lạc khác là tọa thiền trong chờ đợi giác ngộ sẽ đến 
không sớm thì muộn: “Đạo siêu vượt mọi khía cạnh 
của đến hoặc đi, động hoặc tịnh, vì vậy ta không thể 
đạt ngộ bằng cách chờ đợi nó đến”. Cũng không phải 
tọa thiền là điều kiện tiên quyết để chứng ngộ. “Nếu 
nói không có tọa thiền thì sẽ không bao giờ kiến tánh, 
đó lại là một sai lầm”, Đại Đăng đã quở trách như thế. 

Cũng trong tỉnh thần này, Đại Đăng bác bỏ 
những quan niệm tọa thiền hạn cuộc trong tư thế ngôi 
bất động: “Đại sư Vĩnh Gia bảo: “Đi cũng thiên, ngôi 
cũng. thiền. Nói nín, động tịnh thể an nhiên.' Ý muốn 
nói rằng đi, ngồi hoặc nói tất cả đều là Thiền”. Tọa 
thiền chân chính vẫn tiếp tục tiến hành khi ta sinh 
hoạt trong công việc hăng ngày: “Cái gọi là Bản Lai 
Diện Mục đều có mặt nơi động lẫn tịnh không khác”. 
Trong một bài kệ tựa là “Tọa Thiền” Đại Đăng nêu 
lên việc tập-thiền-trong-động thù thắng hơn ngồi yên: 

Thật là chán ngắt khi ngôi vô ích trên sàn, 
chẳng tham thiên, chăng bùng vỡ. 

Hãy nhìn bầy ngựa chạy ẩua dọc con sông Gia 
Máu! 

Đó là tọa thiên. 


231 


Daito tolerated Buddhist practices other than 
zazen in certain contexts. For example, he sanctioned 
a variety of devotional practices as expedient means 
for those of “shallow roots.” People who help to 
build a temple or erect a Buddha figure thereby gain 
religious merit, strengthen their karmic links with the 
Way, and eventually “arrive at the real temple and see 
the real Buddha.” In the “Admonitions” he lists several 
practices ordinarily considered meritorious, such as 
chanting and regular worship of the Buddha, but then 
he rejects these activities as futile unless they reflect 
a genuine aspiration for enlightenment. 


Daitos understanding of meditation does not 
deviate in any significant way from mainstream Ch“an/ 
Zen. What distinguishes his approach to practice 
is his intense involvement in koans. A koan is even 
embedded ¡in his definition of zazen, cited above: 
“Zazen means to sit in the full- or half-lotus posture, 
open the eyes halfway, and see the Original Face 
before your parents birth.” Daito was apparently 
attracted to koans as a young monk. He questioned 
his first teacher, Koho Kennichi, about the koan “An 
Ox Passes Through the Window,” and he supposedly 
solved “nearly two hundred koans” in one year as a 
student of Nanpo. 


232 


Đại Đăng chấp nhận một số pháp tu của đạo Phật 
khác với tọa thiền trong một số bài văn. Ví dụ, Sư 
chấp nhận những pháp tu nặng nề cầu nguyện xem 
như phương tiện phù hợp với những người “căn cơ 
thấp”. Người nào phát tâm cất chùa tạo tượng Phật sẽ 
được phước báo, tăng cường nghiệp lực với Đạo, và 
hiển nhiên “đến được ngôi chùa thực sự và chân thân 
của Phật”. Trong bài Khuyến Văn Sư liệt kê nhiều 
cách tu thông thường tạo nhiều phước báo, như tụng 
kinh và lạy Phật, nhưng những hành động này Sư sẽ 
bác bỏ nếu chỉ là phù phiếm ngoại trừ phản ánh được 
lòng khát vọng chân chánh giác ngộ. 

Sự lĩnh hội Thiền của Đại Đăng không thiên lệch 
dù dưới bất cứ ý nghĩa nào ra ngoài chính mạch của 
Thiền tông. Chỗ kỳ đặc trong đường lối tu tập của 
Sư là tham cứu công án miên mật. Một công án cũng 
sắn liền với định nghĩa của tọa thiền đã đề cập ở trên: 
“Tọa Thiền nghĩa là ngồi trong tư thế toàn kiết-già 
hoặc bán kiết-già, mắt nhắm một nửa và nhìn Bản 
Lai Diện Mục trước khi cha mẹ sinh”. Rõ ràng Đại 
Đăng đã thích tu thiền khi còn là tăng sinh trẻ. Sư 
đã tham vấn vị thầy đầu tiên của mình là Cao Phong 
Hiền Nhật về công án “con trâu chui qua cửa số”, và 
đã giải đáp “gần hai trăm công án” trong vòng một 
năm khi tham học với Nam Phó. 


233 


He was struggling with the koan “Barrier” when 
he came to deep enlightenment. Koans accordingly 
suffuse Daito“s lectures and dialogues during his fifteen 
years as abbot of Daitokuji. In the Record oƒ Daito the 
master may quote a classic koan for his listeners and 
then comment on it himself; more often a monk will 
cite a koan and publicly question the master about it 
line by line. In other works Daito comments on the 
hundred koans of the Blue Clifƒ Record, annotates his 
own collection of one hundred twenty koans, and 
responds to assorted koans from additional sources. 


Tradition also credits Daito with the creation of 
an original koan: 


In the morning our eyebrows intertwine; in the 
evening we rub shoulders. What am l? 


The pillar moves back and forth all day long. Why 
am limmobile? 


Those who penetrate these two turning words 
will have completed one lifetime of Zen training. 


ln Zen, a “turning word” ¡is a word or phrase that 
has the capacity to transform a person”s awareness 
or even to precipitate enlightenment itself. This 
conundrum, known as Daito“s “three turning words” 
(santengo), was transmitted orally for nearly a century 
before being recorded by Shunsaku in 1426. 


234 


Sư đã vật lộn với công án “Quan” và triệt ngộ. 
Vì thế công án đây rẫy trong bài giảng và đối thoại 
của Sư suốt mười lăm năm làm trụ trì ở chùa Đại Đức. 
Trong Đại Đăng Ngữ Lục, Sư dẫn ra một công án cô 
điển cho thính chúng rồi bình giảng; thường khi một 
vị tăng nêu lên một công án và trước hội chúng tham 
vấn với Sư từng câu một. Trong những tác phẩm khác 
Đại Đăng bình về một trăm tắc công án trong Bích 
Nham Lục, chú giải một trăm hai mươi tắc công án 
trong tuyển tập riêng của Sư, và giải đáp các công án 
từng loại một từ những nguồn phụ. 

Nhờ Đại Đăng sáng tạo thêm nên có những công 
án độc đáo trong nhà Thiền: 

Sáng lông mày xoắn vào nhau; chiều chà sát hai 
VaI. 

Ta là a1? 

Trụ cột xê dịch tới lui suốt ngày dài. 

Tại sao ta bất động? 

Ai thâm nhập được hai chuyền ngữ trên thì trong 
một đời xong việc [tu thiền]. 

Trong Thiền, một “chuyển ngữ” là một chữ hoặc 
một câu có năng lực chuyền hóa sự tỉnh giác nơi một 
người, hoặc thậm chí thúc đây đến ngộ. Câu đồ hắc 
búa này, gọi là “tam chuyển ngữ”, được truyền khẩu 
gần một thế kỷ trước khi Xuân Tác ghi chép năm 
1426. 


235 


Nonetheless, it is one of the first Chinese-style 
koans created by a Japanese master. Though Daito may 
have used it only in private sessions with disciples, he 
alluded to it in his discourse record: 


I have three crucial koans. lf you get the first, l allòw 
you to lift the sun and the moon over the tỉp of my 
staff. lf you get the second, you may do a headstand 
on the tip of my whisk. lf you get the third, Ill ask 
you whether the wheat in front of the mountain 
has ripened or not. 


Today Daitos santengo ¡is  considered an 
advanced koan, assigned only to monks with ten or 
more years of experience. For each of the three parts, 
which are taken up separately, the practitioner must 
first give his own response and then offer a suitable 
capping phrase. Although Daito added at least one 
original koan to those he inherited, he believed that a 
person who thoroughly penetrates even a single koan 
has fathomed them all: “We say that there are 1,700 
koans and 17,000 kernels of koans, but they are all 
meant to reveal the Original Face.” 


EMBLEMS 0F DHARMA TRANSMISSION 


For Daito the principle of Dharma transmission 
was corroborated by personal experience. 


236 


Tuy như thế, đây là một trong những công án đầu 
tiên kiểu Trung Hoa do thiền sư Nhật sáng tạo. Đại 
Đăng có thể chỉ dùng trong lớp học riêng để dạy đệ 
tử, nhưng Sư cũng có đề cập trong ngữ lục của mình: 

Ta có ba công án then chốt. Nếu ông được câu thứ 
nhất, ta để ông vói mặt trời mặt trăng trên đầu gậy 
của ta. Nếu ông được câu thứ hai ta cho ông đứng 
trên đầu cây phất tử của ta. Nếu ông được câu thứ 
ba, ta sẽ hỏi ông bắp trồng trước núi đã chín chưa? 


Ngày nay “tam chuyên ngữ” của Đại Đăng được 
xếp vào công án cấp cao, chỉ giao cho thiền sinh mười 
năm và trên mười năm kinh nghiệm chuyên tu. Đối 
với một trong ba câu riêng rẽ, hành giả phải giải đáp 
theo ý mình và nêu lên trước ngữ thích ứng. Mặc dù 
Đại Đăng thêm vào ít nhất một công án riêng vào 
những công án đã thừa hưởng, Sư tin chắc rằng một 
người thâm nhập triệt để chỉ một công án thôi thì sẽ 
dò tìm được tất cả: “Có 1.700 công án và 17.000 câu 
(hoặc chữ) cốt yếu trong công án, nhưng tất cả đều có 
ý nghĩa khơi dậy Bản Lai Diện Mục”. 


BIÊU TÍN TRAO TRUYN CHÁNH PHÁP 


Đối với Đại Đăng nguyên lý truyền pháp được 
củng cô bằng kinh nghiệm cá nhân. 


237 


Once he resolved Yun-mens koan “Barrier,” he 
felt that he too was nourished by the “life-artery of 
the heroic patriarchs.” One of the earliest texts in 
Daitos hand ¡is his transcription of the Transmission 
oƒ the Lamp, which traces Zens spiritual lineage 
from Shakyamuni and his Indian successors through 
the Chan patriarchs and their Chinese heirs. Daito 
returned to this theme throughout his teaching career; 
the year before his death he told his monks: “lt has 
come down to the present day but still it flows broad 
and unbroken. Truly, our school ¡is deep at its source, 
long and vast in its flow. Therefore it has been said that 
“it will never diminish for a million ages; it is clear and 
unmistakable right before your eyes.” 


Kokais biography identifies fourteen followers 
of Daito who “personally received his seal and 
inherited his Dharma.” When Daitos own teacher 
Nanpo added words of praise and advice to Daito“s 
two enlightenment poems, he had in effect created 
a seal of enlightenment, and Daito ceremoniously 
passed this document on to Tetto Giko, his successor 
at Daitokuji. He also gave Tetto his personal robe and 
a document that declared: 


My senior monk [Gi]ko has followed me faithfully for 
a long time. The thoroughness of his enlightenment 
is something that everyone already knows. 


238 


Khi giải đáp chữ “Quan” trong công án của 
Vân Môn, Sư cảm thấy mình được nuôi dưỡng bằng 
“mạch sống của chư Tổ anh kiệt”. Một tập sách đầu 
tiên nằm trong tay Đại Đăng là Truyền Đăng Lục do 
Sư chép tay, vạch ra dòng mạch truyền Thiền từ đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni và chư Tổ Ân Độ qua chư Tổ và 
Pháp tử Trung Hoa. Đại Đăng trở lại chủ đề này suốt 
đạo nghiệp của Sư; một năm trước khi tịch Sư bảo 
đệ tử của mình: “Mạch Thiền truyền xuống đến ngày 
nay vẫn lưu chuyển cùng khắp và không đứt đoạn. 
Thực sự, tông môn chúng ta nguồn thì sâu thắm, dòng 
thì rộng lớn. Do đó nên nói: “Tông ta triệu đời không 
suy giảm; sáng rõ và hiện tiền không sai chạy.”” 


Tự truyện của Cự Hải xác định mười bốn vị đệ 
tử của Đại Đăng “mỗi người đều được ấn chứng và 
truyền pháp”. Khi thầy của Đại Đăng là Nam Phố viết 
lời khen và khuyên dạy trên hai bài kệ giác ngộ của 
Đại Đăng quả thật đã ấn chứng cho Đại Đăng, và Đại 
Đăng đã long trọng truyền trao cho Triệt Ông Nghĩa 
Hanh, người kế thừa trụ trì chùa Đại Đức. Sư cũng 
trao y cho Triệt Ông và văn kiện nói rằng: 


Đại đệ tử của ta là Nghĩa Hanh đã trung thành theo 


ta từ lâu. Sự triệt ngộ của ông mọi người aI cũng 
biết. 


239 


He ¡is to succeed me as resident abbot of Daitokuji 
andto teach the assembled monks withcompassion. 
In addition, l give him the Dharma robe that I have 
always used. My thoughts for him are filled with 
deep gratitude. 


Kanzan, Daito“s other principal heir, did not receive 
a comparable document. However, when Kanzan 
resolved the koan “Barrier, Daito recognized his 
disciple's enlightenment by giving him a new name and 
a scroll to prove it. On an occasion of this significance, 
Daito characteristically composed a verse: 


Kanzan 


Where the road is blocked and utterly impassable, 
cold clouds in a timeless belt encircle green 
peaks. 

Though Yun-men”s one word conceals its vital 
Wworking, 

the true eye discerns it, beyond the farthest 
summiits. 

I bestow the religious name “Kanzan” on the 
temple clerk Egen. Written in the third month 
of the fourth year of Karyaku [1329], by Shuho 
Myocho ofthe Dragon Peak Mountain [Daitokuji]. 


Daito bequeathed Nanpo”s robe to the monks of 
Daitokuji and instructed them as follows: 


240 


Ông kế thừa ta làm trụ trì chùa Đại Đức và dạy dỗ 
tăng chúng với lòng từ bi. Ngoài ra, ta truyền cho 
ông Pháp y ta vẫn thường đắp. Nghĩ tới ông lòng ta 
tràn đầy biết ơn. 

Quan Sơn, một đại đệ tử khác của Đại Đăng, 
không được nhận một văn kiện tương đương. Tuy 
nhiên, khi Quan Sơn giải đáp công án “Quan”, Đại 
Đăng công nhận đệ tử mình chứng ngộ bằng cách đặt 
tên mới và ban một cuộn liễn thư pháp đề ấn khả. Vào 
dịp đầy ý nghĩa này, Đại Đăng đặc biệt làm bài kệ: 


Quan Sơn 


Khi con đường tắt nghẽn, hoàn toàn không lối 
thoát, 

Mây lạnh trói buộc từ vô thủy vây bọc đỉnh núi 
xanh 

Dầu cho “một chữ” của Vân Môn che phủ sức 
sông vận hành [của đỉnh núi] 

Con mắt chân thực vẫn thấy rõ vượt trên những 
chóp núi cao xa tÍt. 

Ta ban pháp hiệu “Quan Sơn” cho hương đăng 
Huệ Huyền. Tông Phong Diệu Siêu ở núi Long 
Phong [Đại Đức tự] viết vào tháng ba năm thứ tư 
Gia Tiềm [1329] 


Đại Đăng truyền lại Pháp y của Nam Phố cho 
tăng chúng chùa Đại Đức với lời giáo huân: 


241 


Take the purple Dharma robe that was transmitted 
to me by the National Master [Nanpo] and place it 
in a memorial chamber. Take it out and use it only 
once each year, on the day [of my death] when the 
members of the congregation gather at the temple. 
This directive must never be disobeyed. 


In other inscriptons Daito validated the 
enlightenment of disciples who may not have 
been sanctioned as Dharma heirs. For example, he 
responded in writing to a request from an elder nun 
named Chisho, asserting, “She has realized the Way 
where birth and death are one.” He also used formail 
portraits of himself as insignia of transmission, though 
the original recipients are not always indicated. Six 
portraits of Daito are extant, four of them bearing 
inscriptions by the master. 


Clearly Daito accepted emblems of Dharma 
transmission as an essential feature of genuine 
Zen. Besides valuing the robe and written sanction 
he received from Nanpo, he granted certificates, 
inscriptions, robes, and portraits to his own followers. 
He did not, however, exalt these emblems in his 
writings (as Dogen did) or distribute them profusely 
(as Hsu-tang did) Over the centuries Daito's 
descendants were inspired and reassured by these 
original insignia, which they treasured as proof of the 
authenticity of their lineage and their Zen. 


242 


Hãy nhận chiếc tử y truyền trao đến ta từ Quốc Sư 
[Nam Phó] và tôn trí trong phòng bảo tàng. Hãy 
mang y ra một năm chỉ một lần vào ngày [giỗ của 
ta] khi tăng chúng vân tập tại chùa. Huấn lệnh này 
nhất nhất không được bắt tuân. 

Trong những câu viết khác Đại Đăng công nhận 
một số đệ tử chứng ngộ, nhưng không ấn chứng cho 
họ là đệ tử nối pháp. Ví dụ, Sư viết xác nhận theo 
thỉnh cầu của một lão ni tên Địa Tánh: “Ni đã chứng 
đạo, chỗ sanh và tử là một”. Sư cũng thường dùng 
chân dung chính thức của mình như là biểu hiệu 
truyền thừa, mặc dù những pháp khí nguyên bản này 
không phải luôn luôn trưng bày. Sáu bức chân dung 
của Đại Đăng hiện nay vẫn còn, bốn bức có ghi nét 
chữ của Sư. 

Rõ ràng là Đại Đăng thừa nhận biểu tín truyền 
thừa như là chức năng cốt yếu của chân thiền. Ngoài 
Pháp y có ý nghĩa và lời ghi ấn chứng nhận được từ 
Nam Phố, Sư ban phát các chứng chỉ, lời viết, Pháp y 
và chân dung cho hàng môn đệ. Tuy nhiên Sư không 
quá đề cao những biểu tín này trong Pháp ngữ của 
mình (như Đạo Nguyên) hoặc ban phát rộng rãi (như 
Hư Đường). Qua nhiều thế kỷ, con cháu của Đại Đăng 
được linh cảm và vững tin nhờ những ấn tích ban đầu 
nảy, họ bảo trọng xem như chứng cứ về đặc tính chân 
truyền của dòng phái trong tông môn. 


243 


MONASTERY CONSTRUCTION AND THE 
MONASTIC RULE 


Since about the age of ten, when he was first 
sent to a Buddhist temple, Daito led a monastic life. 
He was formally ordained as a Zen monk when he was 
about twenty-two, and he trained in several of the 
most important Zen monasteries of his era. Daito was 
the first Japanese monk to establish a major Rinzai 
monastery without having been exposed to Chinese 
monasticism. He served for fifteen years as abbot— 
cultivating patrons, supervising temple construction, 
and training the resident monks. In Japanese Zen a 
monastery founder is given the honorific title kaisan, 
one who has “opened the mountain.” 


Though Daito greatly valued a place to train 
Zen monks in the traditional manner, in his writings 
he does not discuss the construction of monasteries 
or the relative importance of various buildings. 
Daitokujis records are similarly silent regarding the 
initial construction of the temple. Whereas other 
lineages take pride in the history of their monks” halls, 
the earliest reference to this building in the Daitokuji 
archives is vague and undated: “Initially it was built to 
the west of the Buddha haill.” Contemporary scholar 
Yanagida Seizan sees significance in Daito's choice of 
a Dharma hall over a Buddha hall as Daitokujis first 
major building. 


244 


XÂY DỰNG VÀ QUI LUẬT THIÊN VIỆN 


Lên mười, lần đầu tiên được gửi đến chùa, và 
Đại Đăng đi tu từ đó. Sư được chính thức xuất gia 
thọ giới ở tuổi hai mươi hai, và tu tập trong nhiều 
ngôi thiền viện lớn thời bấy giờ. Đại Đăng là tăng 
sĩ Nhật Bản đầu tiên tạo lập một thiền viện Lâm Tế 
mà không phô bày theo nghi thức thiền viện Trung 
Hoa. Sư làm trụ trì mười lăm năm, chỉ dạy các thí chủ 
bảo trợ tu hành, quản lý công trình xây dựng, và giáo 
dưỡng môn sinh trong chùa. Trong Thiền tông Nhật 
Bản người kiến lập thiền viện được vinh dự mang tên 
là tổ “khai sơn”. 

Mặc dù Đại Đăng có công đức lớn lao trong sự 
nghiệp giáo dưỡng thiền tăng theo truyền thống nhà 
Thiền, trong Pháp ngữ của Sư không hè đề cập đến 
việc xây cất thiền viện hoặc tầm quan trọng của điện 
đường phòng ốc. Cũng vậy tài liệu của Đại Đức tự im 
lìm về việc xây chùa. Trong khi các dòng phái khác tự 
hào về lịch sử xây dựng nhà tăng của họ, thư khố đầu 
tiên của chùa Đại Đức liên quan đến việc xây cất tăng 
đường rất mơ hồ và không đề năm tháng: “Đầu tiên 
tăng đường xây phía tây điện Phật”. Học giả thời nay 
Yanagida Seizan thấy được ý nghĩa trong việc Đại 
Đăng chọn Pháp đường làm tòa nhà chính yếu của 
chùa Đại Đức hơn là Phật điện. 


245 


Because Dharma halls were originally given 
precedence in Ch'an monasteries, Yanagida speculates 
that Daito was aiming to recapture the spirit of 
early Tang dynasty Chan, “an unbridled, ambitious 
aspiration.” More mundane considerations, such as 
limited funds, may also have affected the choice of 
buildings. 

Whereas many of his predecessors and peers 
composed extensive monastic codes, Daito left only 
one terse list of regulations. lIt probably served as a 
supplemert to the standard codes then available: 


1. Contact with guest monks is not permitted. 


2. The times for the three daily services and the 
bell and drum signals cannot be changed. 


3. Monks in administrative positions must not be 
selfish when handling accounts for food and the 
like. 


4. During periods of temple construction, any 
details involving lumber, nails, and so on are one”s 
own responsibility; do not burden other people 
with such matters. 


5. lf monks in official positions violate the rules, l 
will turn my back on them forever. A novice who 
breaks the rules is not allowed to read sutras in 
the Buddha hall for a day. Those who violate these 
regulations will be expelled immediately. 


6. For young and old alike, there must be no idle 
Conversation. 


246 


Bởi vì Pháp đường từ ban đầu đã được ưu tiên 
trong thiên viện Trung Hoa, Yanagida ức đoán Đại 
Đăng mong muốn khôi phục tinh thần Thiền tông 
nguyên thủy đời Đường, “một ước vọng cao ngạo 
không thê chê ngự được”. Những lý do thê tục, như 
tài chánh eo hẹp, cũng ảnh hưởng đến việc tuyên chọn 
điện đường. 

Trong khi các vị tiền bối và đồng thời đặt ra 
nhiều điều lệ tu tập trong thiền viện, Đại Đăng chỉ đê 
lại một bản nội qui đơn sơ. Có lẽ đây là phụ lục cho 
thanh qui chuân: 

1. Không được giao tiếp với khách tăng. 

2. Thời dụng biểu ba khóa lễ hằng ngày và thỉnh 
chuông trông không được thay đôi. 

3. Chư tăng trong ban chức sự không được vị kỷ 
khi trông nom về lương thực hoặc tương tự. 


4. Trong thời gian xây chùa, mọi chỉ tiết bao gồm 
gỗ, đinh và v.v... đo một người phụ trách, không đề 
người khác gánh vác thêm chuyện này. 

5. Chư tăng trong ban chức sự phạm nội qui, ta sẽ 
khai trừ vĩnh viễn. Một tân tu (hoặc sa-di) vi phạm 
không được quyên tụng kinh trong Phật điện một 
ngày. A1 v1 phạm điêu lệ này sẽ bị khai trừ tức khắc. 
6. Trẻ cũng như giả, cấm không được nói chuyện 
tạp. 


247 


7. Novices, postulants, and young trainees must 
stop misbehaving when they are not attending the 
three daily services; instead they should devote 
themselves to study. Those who violate these rules 
will be struck five times with a stick and denied 
meals for a day. 


8. Those who do not memorize the sutras and 
dharanis used in the three daily services are to be 
deprived of their robe and bowl and expelled. 


9. In the kitchen-headquarters (kuri), senior 
monks Sorin and Sotetsu are in charge of rice, 
money, meals, salt, and miso. In the Buddha hall 
and the abbot“s quarters, senior monks Soren and 
Sofu are responsible for the three daily services 
and cleaning. Senior monk Sonin is responsible 
for cleaning the latrine. Novice Sogen should 
accompany and assist the senior monks working in 
the Buddha hall, kitchen-headquarters, latrine, and 
elsewhere. When novices or postulants misbehave, 
disciplining them is the duty of senior monk Sorin. 


10. Novices, postulants, and young trainees should 
not loiter in the kitchen-headquarters. Those who 
break this rule will be struck five times with a stick 
and denied meals for a day. 


These regulations accord with the intentions of 
buddhas and patriarchs. Keep an eye on your 
companions, and do not hesitate to report 
offenders. 


248 


7. Sa-dI, người ngoải xin nhập chúng và tân tu phải 
dứt bỏ nết hạnh không đúng pháp trong trường hợp 
không tham dự ba thời khóa lễ; thời gian đó phải nỗ 
lực hết sức mình đề học kinh. Ai vi phạm điều này 
sẽ bị đánh năm gậy và nhịn ăn một ngày. 

8. Ai không thuộc kinh và chú trong ba thời khóa lễ 
sẽ bị lấy y bát và đuôi đi. 


9. Trong khu vực nhà bếp (trận lý) thượng tọa 
Tông Lâm và Tông Triệt trách nhiệm về gạO, tiền, 
thức ăn, muối và miso. Trong điện Phật và phương 
trượng trụ trì thượng tọa Tông Liêm và Tông Thọ 
trách nhiệm ba thời khóa lễ và làm vệ sinh tại đó. 
Thượng tọa Tông Nhẫn trách nhiệm vệ sinh khu 
vực vệ sinh. Sa-di Tông Nguyên đi theo giúp việc 
cho các thượng tọa làm việc tại Phật điện, khu vực 
nhà bếp, nhà vệ sinh và các nơi khác. Khi sa-di và 
người ngoài mới nhập chúng sai quấy thì thượng 
tọa Tông Lâm có bồn phận phải kỷ luật họ. 

10. Sa-di, người ngoài mới nhập chúng và tân tu 
không được la cà trong khu vực nhà bếp. Ai vi 
phạm điều lệ này sẽ bị đánh năm gậy và nhịn ăn 
một ngày. 

Những điều lệ này tuân theo Phật ý và Tổ ý. Hãy để 
mắt đến các bạn đồng tu và đừng ngần ngại tố cáo 
những người vi phạm. 


249 


These are the established rules. 


Daitos use of personal names in this code 
suggests that he was not addressing a large monastic 
community; he may have compiled these rules at an 
early stage of Daitokuji“s development. The recurrent 
references to punishment are consistent with the 
masters reputation as a strict disciplinarian. The 
modest scope of this original code compelled Daito's 
Successor, Tetto, to fill the breach: around 1368 Tetto 
composed three sets of regulations, one for Daitokuji 
and two for Daitokuji subtemples. 


The relative validity of monastic and lay practice 
was variously interpreted by Daitos predecessors 
and peers, as we have seen. Though it is sometimes 
difficult to ascertain the audience being addressed, 
Daito appears to have taken a broad-minded approach 
to this issue. Whereas his teacher Nanpo had extolled 
the virtues of monkhood in his “Final Admonitions” 
and other texts, Daito often reproached those who 
were monks in name only. In the following passage he 
claims Bodhidharma as his authority: 

Great Master Bodhidharma was asked, “What is 
the essence of leaving home to become a monk 
(shukke)}?” He answered, “Don't think that leaving 
home is just cutting your hair, shaving your beard, 
and wearing a monks robe. 


250 


Những điều lệ này được thiết lập như thê. 

Đại Đăng viết tên những người có trách nhiệm 
trong bảng nội qui cho thấy Sư không nhắm đến một 
hội chúng đông đảo; có thê Sư lập những điều lệ này 
vào giai đoạn đầu của sự phát triển chùa Đại Đức. 
Hình phạt được nhắc đi nhắc lại phù hợp với đức tính 
nồi bật của Sư là kỷ luật tinh nghiêm. Phạm vi đơn sơ 
của bản điều lệ đầu tiên này bắt buộc vị kế thừa của 
Đại Đăng là Triệt Ông phải bổ túc: khoảng năm 1368 
Triệt Ông soạn thảo ba bản nội qui, một bản cho chùa 
Đại Đức và hai bản cho chùa chi nhánh. 

Hiệu quả tương đối của việc tu tập xuất gia và tại 
gia đã được điều cập nhiều mặt bởi những vị tiền bối 
và đồng thời với Đại Đăng, như chúng ta đã thấy. Mặc 
dù đôi khi khó xác định loại thính chúng được nhắm 
đến, Đại Đăng hình như đối với chủ đề này có đường 
lỗi mở rộng và phô quát hơn. Trong khi thầy của Sư là 
Nam Phó đề cao công đức của giới xuất gia, trong bài 
Khuyến Văn Tối Hậu và các bản văn khác Đại Đăng 
thường trách cứ những ai xuất gia chỉ trên danh hiệu. 
Trong đoạn dưới đây Sư tuyên bố Tổ Bồ-đề-đạt-ma là 
đầy đủ thâm quyên: 

Tổ Bồ-đề-đạt-ma khi được hỏi: “Cái gì là đại ý của 
việc xuất gia?” đã đáp: “Chớ nghĩ xuất gia là cạo 
bỏ râu tóc và đắp ca-sa. 


251 


Someone who shaves his hair, puts on a robe, and 
dons a kesa has not really become a monk unless 
he has awakened. Until then, he does not differ 
from an ordinary householder.” 


Daito welcomed lay people and nuns as students, 
and he seems to have demanded of them what he 
demanded of his monks-a strong aspiration for self- 
realization. A woman named Soin, Daitos disciple 
and patron, was influential in the early construction 
of Daitokuji. Daito wrote a sermon in vernacular 
Japanese for the consort of an emperor and composed 
a similar tract for an unnamed layman. Among his 
extant calligraphic works, three are addressed to 
nuns, two to lay men, and one to a lay woman. In these 
texts he warns his lay followers not to cling to status 
or wealth: “Shakyamuni abandoned his kingly rank; 
Layman Pang sank his precious jewels in the ocean.” 
Nor should responsibility for parents or children be an 
obstacle to practice. Rather, a true practitioner must 
actualize the Way whatever his or her circumstances 
may be: “Wearing clothes, eating meals, walking, 
standing, sitting, or lying down” are not separate from 
the “true body of emptiness.” Asked if householders 
can achieve spiritual liberation without conquering 
“lust,” Daito replies, “^With kensho, lust becomes void 
and ceases of its own accord.” 


252 


Ai cạo tóc đắp y chưa hắn là tăng thực sự ngoại 
trừ chứng ngộ. Chưa được như thê, thì chăng khác 
phàm phu”. 


Đại Đăng hoan hỉ chào đón cư sĩ và ni sinh đến 
học đạo, và Sư cũng đòi hỏi nơi họ những gì Sư yêu 
cầu nơi môn sinh của mình lòng khát vọng mãnh liệt 
tự ngộ. Một nữ thí chủ và là đệ tử của Sư tên Tông Ấn 
rất đắc lực trong công việc xây cất chùa Đại Đức thời 
gian đầu. Đại Đăng viết một bài pháp bằng thổ ngữ 
Nhật Bản cho một bà phi của Hoàng đề và một bài 
tương tự cho một cư sĩ vô danh. Trong số tác phẩm 
thư pháp đồ sộ của Sư, có ba bức gửi cho các ni, hai 
bức cho nam cư sĩ và một bức cho nữ cư sĩ. Trong 
những bức thư này, Sư khuyến cáo các đệ tử tục gia 
không nên bám chặt vào địa vị và tài sản: “Đức Phật 
Thích-ca đã buông bỏ tước vị vua chúa, Bàng cư sĩ đồ 
của cải xuống sông.” Cũng chăng nên bận bịu cha mẹ 
con cái làm chướng ngại cho sự tu tập. Hơn nữa một 
hành giả chân chánh cần phải sống Đạo trong bất cứ 
hoàn cảnh nào: “Mặc áo, ăn cơm hoặc đi đứng ngồi 
năm” đều không rời xa “chân thân của tánh Không”. 
Được hỏi cư sĩ tại gia có thê được giải thoát mà không 
cần chế ngự sự “dâm dục”, Đại Đăng đáp: “Với kiến 
tánh, dâm dục triệt tiêu, tự chấm dứt, không còn ham 
muốn nữa”. 


253 


Daito may or may not have valued monastery 
construction as an essential feature of Zen: he exerted 
himself to build a new monastery, yet he does not 
address the topic in his writings. Similarly, his views on 
the monastic rule remain indistinct: though devoted to 
the training of his monks, he left the barest of monastic 
codes, and he encouraged lay practitioners. While 
Daitos admirers glorified Daitokujis “lofty towers 
and imposing gates” or exalted its “thousand monks 
living in peace,” the master sought to point beyond 
the external forms of institutional Zen. During the 
ceremonial inauguration of Daitokuji, he brandished 
his monk“s shawl and asked, “As l reverently don this 
kesq, who can discern its true color?” 


WITHDRAWALFROM THE WORLD 


Daito embraced the theme of withdrawal in 
prose, in verse, and in practice. Even after he had 
assumed the abbacy of Daitokuji he wrote of himself: 


So many years of begging, 

this robe“s old and torn; 
tattered sleeve chases a cloud. 
Beyond the gate, just grass. 


Unworldliness meant establishing one”s distance 
not only from society but also from the Zen institution 
itself. 


2% 


Đại Đăng có thê hoặc không đặt ý nghĩa quan 
trọng cho việc xây cất thiền viện như một chức năng 
cốt yếu của Thiên: Sư tự nỗ lực xây cất một thiền viện 
mới mả không đề cập đến trong Pháp ngữ. Tương tự, 
quan điểm của Sư về nội qui thiền viện vẫn không có 
ý phân biệt. Tuy đốc hết sức mình đề giáo dưỡng môn 
đồ, Sư không khư khư chấp chặt thanh qui, và sách 
tấn hàng cư sĩ tục gia tu tập. Trong khi những người 
hâm mộ Đại Đăng tán dương chùa Đại Đức có “tháp 
cao công lớn” hoặc ca tụng “hằng ngàn chư tăng sống 
tu hòa thuận”, Đại Đăng lại chỉ ra cái siêu vượt hình 
tướng của thể chế nhà Thiền. Trong buổi lễ khánh 
thành chùa Đại Đức, Sư chỉ Pháp y và hỏi: “Tôi đang 
vinh dự đắp y này, ai nói được chân sắc của nó?” 


XUẤT LY THẺ GIAN 


Đại Đăng xem trọng chủ đề xuất thế trong bài viết, 
thi kệ và thực hành. Thậm chí khi đã được bô nhiệm 
làm trụ trì chùa Đại Đức, Sư việt cho chính mình: 

Qua bao nhiêu năm ăn xin, 

Y áo này đã cũ rách; 

Tay áo tả tơi xua tan bóng máy. 
Trên công kia, chỉ toàn là cỏ. 

Xuất thế có ý nghĩa cách ly không những xã hội 
mà còn thê chê nhà Thiên. 


255 


Accordingly, Daito defines a “true temple” as 
the purification of one's own body-mind and a true 
Buddha image as the realization of inherent Buddha- 
nature. His most famous statement in support of this 
ideal is again found ¡in his “Admonitions,” where he 
explicitly contrasts an abbot of a flourishing temple 
with a recluse living in poverty. His true spiritual heir 
is the person “dwelling in a simple thatched hut,” not 
the abbot whose “sutra scrolls are inlaid with gold 
and silver.” 


Zen lore magnifies Daito's unworldly reputation, 
depicting him as a beggar who found shelter under 
Kyotos Gojo Bridge during twenty years of self- 
imposed deprivation. Ikkyu and Hakuin were especially 
attracted to this image, and their portrayals of Daito 
as an outsider strongly influenced later generations. 
Though the beggar story is undoubtedly exaggerated, 
it contains a kernel of truth—after his enlightenment 
Daito did withdraw to an obscure temple near the 
Gojo Bridge, remaining there for at least a decade. 


The worldly dimensions of Daito's life are more 
easily documented, because most of his career took 
place within Zen”s institutional mainstream. He came 
to enlightenment in a major metropolitan monastery, 
accepted patronage from two emperors for nearly 
twenty years, and became founder-abbot of Daitokuii. 


256 


Theo đó, Đại Đăng định nghĩa “một ngôi chùa 
thật sự” là sự thanh lọc thân-tâm của chính mình và 
tượng Phật thực sự là nhận ra Phật tánh bản hữu. Lời 
nói nồi tiếng nhất của Sư bảo vệ lý tưởng này một lần 
nữa nằm trong bài Khuyến Văn, chỗ Sư nói thắng sự 
tương phản giữa một vị trụ trì một ngôi chùa lừng lẫy 
với nhà ân tu sông nghẻo. Người đệ tử nối pháp thực 
sự của Sư là một người “ngụ trong am tranh sơ sài”, 
không phải vị trụ trì có “liễn đối và kinh sách sơn son 
thếp vàng”. 

Thiền tạng đề cao danh tiếng xuất thế của Đại 
Đăng, mô tả Sư là một tên ăn mày trọ dưới cầu Ngũ 
Điều ở Kyoto suốt hai mươi năm, tự đặt mình vào chỗ 
mất mát tất cả. Nhất Hưu và Bạch Ân đặc biệt hâm 
mộ Sư như một thần tượng, và các Ngài họa chân 
dung của Đại Đăng như một người xuất thế đã ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến những thế hệ tương lai. Cho dù 
câu chuyện về ăn mày chắc chắn có phóng đại, nhưng 
vẫn chứa đựng cốt lõi của sự thật—sau khi chứng ngộ 
Đại Đăng đã quy ân vào một ngôi chùa tối tăm gần 
cầu Ngũ Điều, ở đấy ít nhất là mười năm. 

Phạm vi nhập thế trong cuộc đời của Đại Đăng 
dễ dẫn chứng bằng tư liệu, vì phần lớn đạo nghiệp của 
Sư nằm trong thê chế chính mạch của nhà Thiền. Sư 
chứng ngộ trong một ngôi chùa lớn thuộc giáo phận 
thủ đô, nhận bảo trợ của hai vị hoàng đề gần hai mươi 
năm, và là trụ trì khai sơn chùa Đại Đức. 


25 


His faithful observance of the annual monastic 
calendar ¡is confirmed by the dated entries in the 
Record oƒ Daito—for example, he gave formal talks 
on the ninth day of the ninth month for seven years. 
In theory at least, a monk could fulfill his social and 
institutional responsibilites while remaining free 
of ambition and attachment. Just as zazen amidst 
activity was esteemed, this detached involvement 
was in some ways a higher ideal than simple 
withdrawal. Indeed, Daito is revered in the Rinzai sect 
as a deeply enlightened monk who mastered the Zen 
institution without sacrificing his spiritual strength. lí 
that assessment is accepted, the beggar image also 
symbolizes an inward orientation that historical facts 
alone cannot reveal. 


Several of Daitos contemporaries and near 
contemporaries offer revealing comparisons ¡in this 
context. Muso rose to the pinnacle of the Zen world, 
servedasanadvisor to shoguns, and gained recognition 
in literary circles. Yet within Zen his stature as a master 
is somewhat diminished: posterity concluded that his 
worldly successes were won at some cost to his inner 
life. A contrast of a different sort ¡is Shinchi Kakushin, 
whose depth of insight was widely acknowledged but 
who eschewed influential posts and had little impact 
on Zen“s institutional development. 


258 


Sự kiện Sư tuân giữ một cách tín cần lịch trình 
hằng năm của tu viện được xác nhận nơi mỗi phần 
dẫn nhập có đề ngày trong Đại Đăng Ngữ Lục—ví 
dụ, Sư thuyết pháp chính thức vào ngày mông chín 
tháng chín trong bảy năm. Ít nhất trên lý thuyết, một 
vị tu sĩ có thể chu toàn trách nhiệm xã hội và giáo 
chế mà vẫn giữ được tự tại đối với tham vọng và ràng 
buộc. Cũng như tọa thiền trong động được đề cao, sự 
kiện dẫn thân nhập thế, mà không bị trói buộc trên 
một phương diện nảo đó, là lý tưởng cao thượng hơn 
việc xuất thế thông thường. Quả vậy, Đại Đăng được 
tôn kính trong tông Lâm Tế là một vị tăng thâm ngộ 
đã quán triệt thê chế nhà Thiền mà không cần phải hy 
sinh đạo lực của mình. Nếu lập luận này được chấp 
nhận, hình ảnh một tên ăn mày cũng biểu trưng một 
khuynh hướng nội tâm mà riêng những sự kiện lịch sử 
không thê khơi dậy. 

Nhiều vị đồng thời và gần đồng thời với Đại 
Đăng có thể đưa ra so sánh trong đề tài này. Mộng 
Song lên đến tột đỉnh trong thiền giới, là cố vấn cho 
các tướng quân, và nỗi danh trên văn đàn. Tuy nhiên 
trong tông môn, sự hưng thịnh của Ngài trên danh 
nghĩa một thiền sư có phân suy kém: hậu thế kết luận 
rằng những thành công thế gian của Ngài ‹ được trả giá 
bằng đời sống nội tâm của Ngài. Một số phận khác 
tương phản là Tâm Địa Giác Tâm, sự thâm ngộ của 
Ngài được nhiều người thừa nhận, nhưng Ngài né 
tránh những chức vụ quan trọng, và ảnh hưởng của 
Ngài không rộng lớn trong sự phát triển cơ chế Thiền 
tông. 


259 


Similar issues were highlighted a century and 
a half later in the bitter rivalry between lIkkyu Sojun 
and Yoso Soi, Yoso, a prominent abbot of Daitokuiji, 
was vilified as corrupt by lkkyu, who attempted 
to avoid all positons of authority. Whereas Daito 
became an exemplar of the successful integration of 
the individual and the institution, these later figures 
symbolize less rounded stances, leading to deviance 
or degeneration. 


DAITO AS TEACHER 


As the leader of an expanding monastic 
community, Daito ¡interacted regularly with his 
students. He gave Dharma talks to the assembled 
monks, engaged members of the audience ¡in public 
dialogue, met privately with ¡individual disciples, 
and corresponded with several followers concerning 
their Zen practice. His monastic regulations confirm 
his strictness as an abbot and bespeak his intimacy 
with the senior monks, to whom he refers by name. 
Throughout the years that Daito spent establishing 
a temple, running it, and arranging for an orderly 
succession, he remained single-minded ¡in his 
advocacy of awakening. Most Zen masters of Daito“s 
stature are associated with one or more telling 
anecdotes—factual or legendary—that epitomize 
their Zen teaching style. 


260 


Những đề tài tương tự nổi bật khoảng một trăm 
năm mươi năm sau, trong sự tranh đua cay đắng 
giữa Nhất Hưu Tông Thuần và Dưỡng Tâu Tông Di. 
Dưỡng Tâu là một vị trụ trì nổi tiếng chùa Đại Đức, 
bị Nhất Hưu gièm pha là không tốt, đã tìm cách từ bỏ 
tất cả địa vị quyền hành. Trong khi Đại Đăng là tấm 
gương của sự hội nhập thành công về cá nhân và thể 
chế, những nhân vật đời sau tượng trưng cho thế đứng 
kém mẫu mực dẫn đến lệch lạc hoặc thoái hóa. 


ĐẠI ĐĂNG, MỘT ĐẠO SƯ 


Là một đạo sư của một hội chúng rộng lớn, Đại 
Đăng tiếp xúc đều đặn với môn sinh của mình. Sư 
thuyết pháp cho chúng tăng, thu hút thính chúng trong 
những bài giảng công khai, BặP gỡ riêng từng đệ tử, 
và thư từ với nhiều tín đồ về thiền tập. Nội qui thiền 
viện của Sư xác nhận đức tánh tinh nghiêm của một 
vị trụ trì và cho thấy sự gần gũi với các vị thượng tọa 
mà Sư gọi băng tên. Suốt những năm đầu tư vào việc 
tạo dựng thiên viện, điều hành và an lập tôn tỉ trật tự, 
Đại Đăng vẫn duy trì một lòng không đổi sự ủng hộ 
chủ trương tu chứng của mình. Đa số các vị thiền sư 
tầm cỡ như Đại Đăng đều có liên quan với một hoặc 
nhiều giai thoại—có thật hoặc huyền thoại—làm cô 
đọng phong cách dạy Thiền của các vị. 


261 


Tan-hsia burns a wooden Buddha to warm 
himself, Chu-ti cuts off his attendant's finger, Eisai 
gives a starving man the halo from a Buddha figure, 
Ikkyu parades a skull on a pole through the streets of 
Kyoto, and so on. In Daito”s case, the vignettes most 
often recalled are the bright-eyed beggar under the 
Gojo Bridge, the self-possessed teacher conversing 
with two emperors, and the indomitable master who 
breaks his own leg to die in the full-lotus posture. 
For further hints about Daito“s deportment as a Zen 
teacher, we may turn to several documents that have 
been preserved by his descendants. 


By his own account, Daito confronted his 
disciples in the manner of a formidable adversary. In 
the inscription on one of his portraits, he describes 
himself as follows: 


His eyes glare angrily. His mouth turns down in 
scowling wrath. He ¡is an enemy of buddhas and 
patriarchs, an arch-enemy of Zen monks. lf you 
face him, he delivers a blow. lf you turn from him, 
he emits an angry roar. Bahl Who can tell whether 
the blind old monk painted here is host or guest? 
But never mind that, Inzen. Just bow to the floor 
before your mind begins to turn. 


Powerful as this language may be, it ¡is also 
traditonal, reflecting the assumed link between 
severity and authenticity in Ch”an/Zen. 


2692 


Đan Hà thiêu tượng Phật gỗ để sưởi ấm, Câu Chi 
cắt đứt ngón tay của thị giả, Vinh Tây cho người đói 
vằng hào quang từ pho tượng Phật, Nhất Hưu đi dạo 
khắp đường phố Kyoto với cái sọ khô lủng lắng trên 
đầu gậy, và v.v... Trong trường hợp của Đại Đăng, 
hình ảnh thường được nhắc tới là tên ăn mày mắt sáng 
dưới cầu Ngũ Điều, một nhà sư điềm tĩnh đối đáp 
với hai hoàng đề, một vị thầy bất khuất bẻ gãy chân 
mình và tịch trong tư thế kiết-già. Đối với dâu ấn đức 
hạnh của một vị thiền sư nơi Đại Đăng, chúng ta có 
thể quay lại những tài liệu được con cháu của Sư bảo 
tàng. 

Qua bài tự thuật, Đại Đăng tiếp kiến đệ tử trong 
bộ mặt của một đối thủ dữ dăn. Trên một bức chân 
dung, Sư đề tựa mô tả chính mình như sau: 


Đôi mắt nhìn dữ dội. Miệng trễ xuống cau có giận 
dữ. Là kẻ giặc của Phật Tổ, kẻ thù không đội trời 
chung của thiền tăng. Khi ông đứng trước mặt sẽ bị 
ăn đòn. Nếu ông quay lưng Sư sẽ rống lên tức giận. 
Ôi! Ai nói được hình lão tăng mù ở đây là chủ hay 
là khách? Nhưng cũng chẳng sao, Ân Nguyên. Hãy 
cúi đầu đảnh lễ trước khi tâm ông bắt đầu chuyền. 


Ngôn ngữ ở đây thật là mạnh bạo, và cũng 


hợp đạo, phản ánh dây liên kết được thừa nhận giữa 
nghiêm khăc và chân chánh trong Thiên tông. 


263 


lf Daito wished to be seen in this light, his 
contemporaries and successors readily complied. 
Soon after his death, Emperor Go-Daigo extolled the 
master in similar terms. In an inscription on another 
Daito portrait (figure 4), the Emperor wrote: 


Swifter than a flash of lightning, he brandishes his 
stick as he pleases. Faster than ever before, he 
forges buddhas and patriarchs on his anvil. When 
he deals with his monks, there is no place for them 
to seize hold. He was a teacher to two emperors, 
yet never once revealed his face to them. His severe 
and awe-inspiring manner made it impossible for 
anyone to approach him. A single point of spiritual 
radiance—who presumes to see it? 


Another extant document preserves a brief 
written exchange between Daito and Emperor 
Hanazono. On this scroll, half of an undated pair, 
the master challenges his patron-disciple: “We have 
been separated for thousands of eons, yet we have 
not been separated for even an instant. We are facing 
each other all day long, yet we have never met. This 
truth is found in each person. | now humbly request 
a word from you: What is the nature of this truth?” 
The Emperor wrote his reply on the same scroll: “Last 
night, during the third watch, the temple pillar told 
you all there is to know.” 


264 


Nếu Đại Đăng muốn được nhìn thấy dưới góc 
cạnh này, những vị đồng thời và kế thừa của Sư sẵn 
sàng tán thành. Chăng bao lâu sau khi Sư tịch, Nhật 
hoàng Hậu-Đề-Hồ tán thán Sư lời lẽ tương tự. Trên 
bức chân dung khác của Sư, Hậu-Đề-Hồ đề tựa: 

Nhanh hơn điện xet, Sư vung gậy tùy thích. Nhanh 
hơn chưa từng thấy, Sư rèn Phật đúc Tô trên cái đe 
của mình. Khi Sư tiếp xử với môn sinh của mình, 
không có chỗ để cho họ bám. Sư là thầy của hai 
hoảng đề, song chưa lần nào đưa mặt ra trước họ. 
Bộ mặt nghiêm nghị bắt phải nề sợ khiến không ai 
dám đến gần. Có một điểm sáng duy nhất đạo vị— 
ai tự xưng là thấy được? 


Một tài liệu phô biên khác dành cho một bài viết 
ngắn về đối đáp giữa Đại Đăng và Nhật hoàng Hoa 
Viên. Trên cuộn giây này, phân nửa của một đôi liễn 
không đề ngày tháng, vị thầy thử người đệ tử thí chủ 
của mình: “Chúng ta đã xa cách nhau từ ngàn kiếp, 
song chưa từng cách xa dù chỉ một khắc. Chúng ta 
đối diện nhau suốt ngày dài, nhưng chưa từng gặp gỡ. 
Chân lý này hàm ấn nơi mỗi người. Giờ đây tôi chỉ 
đơn giản hỏi ông một lời: “Bản chất của chân lý này 
là gì?”” Hoa Viên viết câu đáp trên cùng một tờ giấy: 
“Đêm qua, vào canh ba, cột trụ ở chùa đã kế cho Thầy 
mọi sự cần biết”. 


265 





Hình 3: Chân dung quốc sư Đại Đăng 


266 267 


This text, a rare and verifiable artifact of Daito“s 
Zen teaching, fails to supply its own setting. Were the 
two men together when they composed the scroll, or 
was it conveyed between them by messenger? Might 
Hanazono”“s reference to “last night” indicate that he 
had already been tested (and passed) by Daito in a 
previous encounter? Even out of context, Daito's 
provocative question has endured, and modern 
Japanese philosophers still cite it in discussions of 
the “dialectical relation” between the present and 
eternity. 


Hanazono's diary indicates that Daito guided 
the former emperor through advanced koan practice, 
using the Gateless Barrier; the Blue ClIifƒƒ Record, and 
other texts. The two men discussed Zen teachings, 
meditated together, and went to visit other Zen 
monks. After Hanazono passed a certain koan, his 
teacher praised his “profound” understanding of the 
Way. Though the diary does not include descriptions 
of confidential sessions, Daito's biographer Takuan 
reports (or imagines) a number of encounter dialogues 
between the master and his royal disciple. In one, 
Daito responds in a classic Zen manner, and Hanazono 
delivers two Zen shouts: 


Retied emperor Hanazono said to the Master 
[Daito], “I wont ask about the chrysanthemums 
blooming under the fence, but how about the fall 
foliage in the forest?” 


268 


Bản văn này, một sáng tác hiếm hoi có bằng 
chứng trong Thiền học của Đại Đăng, không nói rõ 
khung cảnh của cuộc gặp gỡ này. Khi viết trên cuộn 
liễn hai vị này có mặt cùng một lúc hay có sứ giả cầm 
giấy qua lại giữa họ? Phải chăng khi Hoa Viên nói 
đến “đêm qua” ý muốn ám chỉ ông đã được Đại Đăng 
trắc nghiệm (và được chấp nhận) trong lần tham kiến 
trước? Dù cho ra ngoài nội dung, câu hỏi kích thích 
của Đại Đăng vẫn tôn tại, và các triết gia Nhật Bản 
hiện đại vẫn trích dẫn khi bàn luận về “mối tương 
giao biện chứng” giữa hiện tại và muôn đời. 

Số tay của Hoa Viên cho thấy Đại Đăng đã chỉ 
dạy vị cựu hoàng pháp tu công án cấp cao, nương 
vào Vô Môn Quan, Bích Nham Lục và các Thiền thư 
khác. Hai thầy trò cùng thảo luận lý thiền, tọa thiền và 
thăm viếng các thiền tăng. Sau khi Hoa Viên qua được 
một công án nảo đó, liền được thầy của mình khen là 
hiểu đạo “thâm sâu”. Tuy số tay không thấy mô tả 
những lúc họp mặt thân mật, tự truyện Đại Đăng của 
Trạch Am có kể lại (hoặc tưởng tượng) một số đối 
thoại trong buổi tham kiến giữa Sư và đệ tử hoàng đế. 
Trong một cuộc đối thoại, Đại Đăng trả lời với phong 
cách Thiền cô điển, và Hoa Viên hét hai tiếng lớn theo 
kiểu nhà Thiền: 

Cựu hoàng Hoa Viên nói với Sư: “Tôi không hỏi 
hoa cúc nở dưới hàng dậu, nhưng lá rụng trong 
rừng thì thế nào?” 


269 


The Master said, “Thousand-eyed Kannon does not 
see throupgh it.” The Emperor gave a shout and said, 
“Gone where?” The Master bowed respectfully 
and replied, “Please consider the heavenly mirror, 
hanging down from on high.” The Emperor said, 
“You must not go throupgh the night, but you must 
arrive by dawn.” The Master indicated his assent. 
The Emperor gave a shout, swung his sleeve, and 
left. 


Whatever Takuan”s sources, he was doing his 
best to convey a sense of Daito's forceful teaching 
style to readers of the Chronicle. 


ln some of Daitos own correspondence he 
assigns koans and gives instructions about koan 
practice; these materials shed further light on his 
comportment as a teacher. In the following letter, for 
example, his tone ¡is characteristically energetic and 
persistent: 


lf you wish to bring the two matters of birth and 
death to conclusion, and pass directly beyond the 
Triple-world, you must penetrate the koan “Thisvery 
mind is Buddha.” Tell me: What is its principle? How 
is it that this very mind ¡s Buddha? And “this very 
mind”—just what is it like? Investigate it coming. 
lnvestigate it going. Investigate it thoroughly and 
exhaustively. .... All you have to do is keep this koan 
constantly in your thoughts. 


270 


Sư bảo: “Thiên nhãn của Bồ-tát Quan Âm vẫn 
không thấy được.” Hoa Viên hét lên và bảo: “Qua 
rôi ở đâu?” Sư trân trọng đảnh lễ rồi đáp: K., 
xem tâm Đương trời, treo xuống từ trên cao.” Hoa 
Viên: “Thầy không được đi suốt đêm, nhưng phải 
đến nơi lúc hừng đông.” Sư ra hiệu chấp thuận. 
Hoa Viên hét lên, phất tay áo bước ra. 


Cho dù là Trạch Am lấy tài liệu ở nguồn nảo, 
Ngài đã làm hết khả năng đề truyền đạt ý nghĩa phong 
cách dạy Thiền sinh động và cuốn hút của Đại Đăng 
đến với người đọc Niên Phổ. 

Trong một lá thư Đại Đăng giao công án và chỉ 
dạy pháp tu công án; những chứng từ này soI sáng 
thêm tư cách một bậc thầy nơi Sư. Trong lá thư ví dụ 
sau đây, luận điệu của Sư mạnh bạo và kiên cỗ một 
cách độc đáo: 

Nếu như ông đối với đại sự sanh tử muốn cho xong 
việc, và ngay đó siêu vượt Tam giới, ông phải thâm 
nhập công án “Tức tâm tức Phật”. Hãy nói: “Đại ý 
trong đó là gì?” Làm thế nào mà tức tâm tức Phật? 


` G4 








Tham cứu nó lúc đi. Tham cứu nó triệt đê và tường 
tận... Tât cả mọi việc ông phải làm là ôm g1ữ công 
án này thường xuyên trong đâu. 


271 


Daito refers to another koan on an extant scroll 
that bears the single character mu and the following 
information in smaller script: 


Zen-man Ryo responded, “One slab of iron. 
stretching ten thousand miles.” I said, “What is this 
one slab of iron?” He said nothing. 


Written by Shuho, in response to the Zen-man“s 
request. 


Mu (literally, “no”) is the kernel of the well- 
known koan in which a monk asks master Chao- 
chou whether a dog has Buddha-nature. This scroll 
apparently records a mondo about mu between 
Daito and a student known only as Ryo. The student”s 
.answer to the koan is a capping phrase, one that 
Daito favored ¡in his written commentaries. Rather 
than attempting to explain mu in discursive language 
(perhaps as emptiness or Buddha-nature), Ryo 
offers a metaphoric image of something infinite, 
indestructible, seamless, and essentially beyond 
imagination or discriminaton—”one slab of iron 
stretching ten thousand miles” When pressed 
further by Daito, the student remains silent. Though 
silence often indicates an inability to answer, in some 
contexts it can also be a correct Zen reply, depending 
on the respondent”s demeanor and other clues. Since 
Daito agreed to record the exchange, it is likely that 
he endorsed Ryo“s nonverbal answer and the spiritual 
insight it represented. 


272 


Đại Đăng đề cập đến một công án khác trên cuộn 
liễn chỉ hiện diện một chữ duy nhất là “Vô” và tiếp 
theo là lời chú bằng hàng chữ nhỏ: 

Thiền nhân Lương đáp: “Một tắm sắt mỏng trải dài 
muôn dặm (Vạn lý nhất điều thiết)”. 

Ta hỏi: “Cái gì là một tắm sắt mỏng?” 

Ông lặng thinh. 

Tông Phong viết để trả lời câu hỏi của thiền nhân. 

“Vô” hoặc “Không” là cốt lõi trong công án nỗi 
tiếng về vị tăng hỏi Triệu Châu con chó có Phật tánh 
hay không. Cuộn liễn này rõ ràng ghi lại một “vấn 
đáp” về “Vô” giữa Đại Đăng và một vị học nhân tên 
là Lương. Câu đáp của học nhân là một chuyển ngữ, 
câu này Đại Đăng ưa dùng trong các bài bình chú. 
Thay vì cô giải thích “Vô” bằng ngôn ngữ lý luận (có 
thê như là tánh Không hoặc Phật tánh), thiền nhân 
Lương đưa ra một ảnh dụ về một cái gì vô hạn, bất 
hoại, không đường nối, và chủ yếu vượt qua suy nghĩ 
và phân biệt—“một tắm sắt mỏng trải dài muôn dặm”. 
Khi Đại Đăng đầy tới câu hỏi tiếp, Lương lặng thinh. 
Thông thường im lặng có nghĩa là không đáp được, 
nhưng trong vài nội dung đó là câu đáp đúng theo 
Thiền, tùy theo cách ứng phó của người đáp và đầu 
mối khác nhau của câu chuyện. Vì Đại Đăng ghi lại 
đối thoại này nên có thê Sư tán đồng câu đáp vô ngôn 
của Lương đã thể hiện được sự chứng ngộ. 


273 


Cryptic as this record may be, it depicts Daito 
testing a student on a classic Chinese koan and 
accepting a capping phrase as an apt response. In 
addition, the scroll itself suggests how readily Daito 
(and other Zen monks) rendered a spiritual experience 
as an aesthetic one, through calligraphy. 


Inevitably, essential elements of Daito”s teaching 
style remain obscure. For example, it is not known 
whether private encounters with him were required 
or optional, scheduled or spontaneous, lengthy or 
abrupt. Such questions multiply in regard to koan 
practice. Did Daito rely on either of the two major 
koan collections, or did he prefer to select koans from 
other sources, including oral ones? Did he assign 
koans in some order or permit students to exercise 
their own discretion? Did he allow students to work 
on numerous koans before a kensho experience, or 
did he initially limit them to one of the “breakthrough” 
koans, such as “Mu”? Many aspects of the master- 
disciple relationship were strictly confidential, so there 
are limits to what can be known. Zen followers claim 
that a masters teaching methods defy categorization 
anyway. According to Daitos colleague Muso, 


274 


Tuy khó hiểu nhưng bài văn này cho thấy sự kiện 
Đại Đăng trắc nghiệm môn sinh dựa trên một công án 
cô điển Trung Hoa, và chấp nhận trước ngữ là câu trả 
lời đúng. Lại nữa, chính cuộn liễn gợi cho thấy bằng 
cách nào Đại Đăng (và các thiền tăng khác) dễ dàng 
biến một kinh nghiệm tâm linh thành mỹ học qua thư 
pháp. 

Chắc chắn là những yếu tố cơ bản trong cách dạy 
của Đại Đăng vẫn còn chưa rõ. Ví dụ, ta không biết 
được những lần tham kiến riêng là bắt buộc hay tự do, 
nằm trong lịch trình hoặc tự bộc phát, kéo dài hoặc 
đột ngột. Những thắc mắc kiểu nảy còn thập bội đối 
với pháp tu công án. Có phải Đại Đăng tham chiếu 
một trong hai tập công án lớn, hoặc Sư tuyển chọn từ 
những nguồn khác, kế cả khẩu truyền? Sư giao công 
án cho đệ tử tham theo trình tự hay cho phép họ tự tu 
tùy ý? Sư có cho phép đệ tử khán nhiều công án trước 
khi kiến tánh, hoặc ngay từ đầu Sư hạn định một trong 
những công án “bùng vỡ” như công án “Vô”? Nhiều 
khía cạnh trong mối tương giao thầy-trò tâm đắc mật 
thiết một cách chặt chẽ, nhưng vẫn có những giới hạn 
có thê biết được. Người học Thiền đòi hỏi phương 
pháp dạy của vị thầy bất chấp hạng loại nào. Theo 
Mộng Song Sơ Thạch là đồng song của Đại Đăng: 


5 Vô Môn Quan và Bích Nham Lục. 


275 


"Clear-eyed Zen masters do not equip themselves 
with a stock of invariable doctrines. They simply 
seize upon a teaching in response to the moment, 
giving their tongues free rein. Zen masters do not 
hole up in any fixed position. When people ask 
about Zen, the master may answer with the words 
of Confucius, Mencius, Lao-tzu, or Chuang-tzu. Or 
he may expound the teachings of the doctrinal 
schools. On other occasions he will answer with 
popular proverbs, or draw attention to something 
close at hand. Then again, he may use his stick, 
shout loudly, raise a finger, or wave a fist. These are 
the methods of Zen masters, the unfettered vitality 
of Zen. Those who have not yet reached this realm 
cannot fathom it through the senses and intellect 
alone.”" 


276 


"Thiền sư có mắt sáng không trang bị cho mình 
những lý thuyết cố định. Các vị chỉ cần nắm ngay 
cách dạy đáp ứng từng thời điểm, để cho miệng 
lưỡi tự tại khỏi dây cương. Thiền sư không đảo lỗ 
ở vị trí cô định. Khi có người hỏi về Thiền, các vị 
có thể trả lời bằng phương ngôn của Không Tủ, 
Lão Tử hoặc Trang Tử. Hoặc các vị rộng giảng 
giáo tông. Vào dịp khác vị thầy sẽ trả lời bằng cách 
ngôn, hoặc lôi sự chú ý đến một vật nào đó có trong 
tay. Ngoài ra vị thầy có thể dùng gậy, hét to, đưa 
lên một ngón tay, hoặc tung một quả đấm. Đó là 
những phương pháp của các thiền sư, sức sống vô 
nhiễm của Thiền. Những ai chưa đạt đến tâm giới 
này thì không thể nào dò tìm được chỉ riêng qua 
các giác quan và tri thức." 
+ 


277 


MỤC LỤC 


s8 
5. ĐẠI ĐĂNG VÀ CHÙA VAN ĐỨC.................... 5 
6. GIÁC NGỘ VÀ CHÂN CHÁNH...................... §5 
7. MINH GIẢI TINH YÊU CỦA THIẺN............ 137 
8. THIÊN CỦA ĐẠI ĐĂNG: 
TÍNH ƯU VIỆT CỦA CHỨNG NGỘ............ 209 
278 


279 


280 281 


